TUỆ GIẢI THOÁT 


Tâm Tịnh cần tập 
Thiệt kê bìa: Mimi Dang 


MỤC LỤC 


LH ẠU series 29 aag0l 18% 2 98a0ca3045/ 02520042 R4 7 
'LUC?DIdT:THỊO CS DìnA166014/241403900495/%04042 62A4 1084443 7 
Để tâm vô trụ khi làm từ thiện....................... 28 
Mười một cửa giải thoát................................. 42 
Tự tại giữa “có” và “không”.............................. 63 


Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thoát 


n1 mm.” ố..ốốỐốỐốỐ....ố 72 
Chân không diệu hữu, tự tại thong dong.............. S0 
Đoạn nghi ngờ là chơn giải thoát ...................... S7 


LỜI MỞ ĐẦU 

Trong Trung Bộ Kinh, Kinh 110 Tiểu Kinh Mãn Nguyệt, 
Đức Phật xác quyết trên thế gian này có những người 
theo chánh hạnh, chánh hướng tự mình chứng đạt với 
thắng trí đời này đời khác, và truyền dạy lại, như đoạn 
kinh văn sau đây về người bất chánh có tà kiến như 
người bất chánh, và người chơn chánh có chánh kiến như 
người chơn chánh 





Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là người chơn chánh có chánh kiên như 
người chơn chánh. 


(Trung Bộ Kinh- 110 Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Hòa 
Thượng Thích Minh Châu https://www.budsas.org/un1/u- 
kinh-trungbo/trung110.htm). 





Nhờ vào hồng ân Tam Bảo và lực gia trì của Đức Bồn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, của Chư Phật và Long Thần 
Hộ Pháp, bảy bài kết tập trong quyên tập này được khéo 
trích dẫn từ Nikàya (Pali tạng) và Hán tạng về tuệ giải 
thoát qua pháp thuần quán, trong đó Đức Phật đã chỉ dạy 
trong nhiều bài kinh với những cách trình bày khác nhau 


2 


nhưng tựu chung cùng hướng đến mục đích tối thượng: 
giải thoát, niết bản. 


Bảy bài kết tập này được đăng rộng rãi trên các trang 
Phật Giáo chính thống và phổ biến như Tạp Chí Văn 
Hóa Phật Giáo, Tạp Chí Nghiên Cứu Phật Học, Phật 
Giáo.org, Trang Nhà Quảng Đức, Đạo Phật Ngày Nay, 
Thư Viện Hoa Sen, Người Phật Tử, Chùa A Di Đà vv. 


Bài số một: “Tuệ Giải Thoát” được đăng trênTạp Chí 
Văn Hóa Phật Giáo số 319/2019 và nhiều trang web Phật 
Giáo chính thống khác, là tập hợp những bài kinh từ 
Nikàya về Tuệ quán vô thường, khổ và vô ngã của tất cả 
các pháp (ngũ uân giai không), và hành giả không đề tâm 
trụ bất kế pháp nào, thì sẽ được giải thoát. Đặc biệt, 
những ai khéo và kiên tâm tu tập pháp thuần quán sẽ đưa 
đến giải thoát mà không có thần thông lực. 


Bài số hai, “Để Tâm Vô Trụ Khi Làm Từ Thiện”, được 
đăng trên Tạp Chí Nghiên Cứu Phật Học số 5/2017 và 
nhiều trang web Phật Giáo chính thống khác, là một sự 
đúc kết về pháp môn “vô trụ” qua năm thời giáo pháp của 
Phật Tổ từ Pali tạng đến Hán Táng, qua đó cho thấy tính 
tương đồng và nhất quán của Phật Giáo Nam Truyền và 
Phật Giáo Bắc Truyền về pháp vô ngã tướng. Đức Phật 
dạy bản tâm luôn thanh tịnh, chăng động, chăng sanh, 
chăng khởi cho nên khi làm việc gì, khi nghĩ tưởng việc 
gì không nên sanh tâm chấp trước, tức là vô trụ, lìa tất cả 
tướng, thì hành giả sẽ được giải thoát. 


Bài số ba, “Mười Một Cửa Giải Thoát”, được đăng 
rộng rãi trên nhiều web Phật Giáo chính thống như 
PHẬT GIÁO.org Trang Nhà Quảng Đức: 
quangduc.com, Đạo Phật Ngày Nay, Thư Viện Hoa Sen 
vv, là sự kết tập những bài kinh Nikàya, đặc biệt kinh số 
52 Bát Thành thuộc Trung Bộ trong đó Ngài Anan tuyên 
lại lời Phật dạy về mười một cách có thể giúp hành giả 
thoát mọi khổ đau: Bốn cửa từ tứ thiền hiện tại lạc trú, ba 
cửa từ tam thiền tịch tịnh trú, và bốn cửa từ tứ vô lượng 
tâm giải thoát. Hành giả chỉ cần thành tựu một pháp 
chăng hạn như sơ thiền: ly dục, ly bất thiện pháp có tầm 
có tứ hoặc từ tâm giải thoát (sân tâm không còn ngự trị 
trong tâm), hoặc bị tâm giải thoát (hại tâm không còn 
ngự trị trong tâm) vv, từ đây hành giả tuệ tri sơ thiền, từ 
tâm giải thoát..., là pháp hữu vi, vô thường, chịu sự hoại 
diệt nên khổ, vô ngã, nên hành giả không sinh tâm chấp 
trước, như vậy hành giả sẽ được an ôn mọi khổ ách. Đặc 
biệt, bài kết tập này tập trung vào sự thù thắng của tứ vô 
lượng tâm giải thoát của đệ tử chân chánh của Như Lai 
so với những hành giả ngoại đạo khi thành tựu một trong 
bốn tâm này. 


1% 


Bài số bốn, “Tự Tại Giữa “Có và 'Không?”, được đăng 
trên Tạp Chí Nghiên Cứu Phật Học số tháng 9/2018, và 
nhiều trang web Phật Giáo chính thống khác, là một bài 
luận ứng dụng tính không trong đời sống hàng ngày để 
chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau thành an lạc, giải thoát 
từng phân, tiễn đến giải thoát hoàn toàn. 


Bài số năm, “Tưởng Vô Thường, Tưởng Vô Ngã, 
Thoát Mọi Khổ Đau”, được đăng trên các web Phật 
Giáo chính thống như PHẬT GIÁO.org, Đạo Phật Ngày 
Nay, Thế Giới Phật Giáo, Thư Viện Hoa Sen, Người 
Phật Tử..., là những bài kinh kết tập từ Nikàya và Hán 
tạng về pháp quán tưởng vô thường, tưởng vô ngã khi 
hành giả thường an trú, thường tu tập cho đến thành 
thục, thì sẽ nhỗ lên sự kiêu mạn: Tôi Là, chứng đạt niết 
bàn ngay trong đời này. 


Bài số sáu, “Chân Không Diệu Hữu, Tự Tại Thong 
Dong”, được đăng trên Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo SỐ 
330 _01/10/2019, và nhiều trang web Phật Giáo chính 
thống khác, là kết quả kết tập lời Phật dạy trong kinh 
Nikàya và Hán tạng, trong đó Thế Tôn chỉ hành giả cách 
an trụ tâm ở “không”, là sự an trụ cứu cánh giải thoát. 
Đặc biệt Đức Phật dạy “cái gì” là hư vọng, “cái gì” là 
chân đề (chân không), niết bàn: Hành giả tuệ tri tất cả 
pháp đều hư vọng do duyên hợp, duyên tan, duyên sanh, 
vô tự tánh, không thấy cái ta, cái tÔI, cái của ta, cái của 
tôi trong tất cả hiện tượng vạn pháp do duyên sanh thì là 
diệu hữu vậy, vì thế không sanh tâm chấp trước nên giải 
thoát, chân để (chân không). Đáng chú ý nhất là bài kinh 
81 Pàrileyya Tương Ưng Uấn cho thấy các lậu hoặc 
được đoạn tận ngay lập tức khi tuệ tri hành là vô thường, 
hữu vi do duyên sanh, thọ là vô thường, hữu vi do duyên 
sanh, khát ái vô thường, hữu vi do duyên sanh, thì sẽ 
thong dong tự tại giải thoát ngay lập tức. 


Bài số bảy, “Đoạn Nghi Ngời Là Chơn Giải Thoát”, tập 
hợp những bài pháp của Thế Tôn về sự tín thọ pháp môn 
vô trụ do thấu hiểu bản tâm thanh tịnh vắng lặng, chăng 
sanh, chăng khởi, chẳng động nhưng thường sáng soi 
hay nói một cách khác khi thấu rõ chân diệu để thì lập 
tức giải thoát. 


Ngoài bài số bốn, tất cả những bài kết tập này là lời Phật 
dạy trong cả hai tạng kinh chính thống: Pali tạng và Hán 
tạng cho thấy hành giả thời nay hay về sau hay trước đây 
đều có thê thành tựu tuệ giải thoát khi khéo hành trì và 
kiên tâm với tuệ quán vô thường, vô ngã. 


“Pháp và luật của ta là thầy của các con, và đừng nương 
tựa vào bất kế điều gì khác” là di huấn vàng ngọc của 
Đức Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn cho hàng 
hậu học, nhất là trong thời mạt pháp. Tâm Tịnh xin chân 
thành chia sẻ đến quý đạo hữu gần xa. 

Có thê trong khi kết tập có những sai sót, xin quý đạo 
hữu cao minh ân cần chỉ bảo để chánh pháp phát triển 
sâu rộng khắp nhân gian, mang ánh sáng trí tuệ và từ bi 


đên mọi người, mọi nhà. 


Như huyễn Tâm Tịnh 


TUỆ GIẢI THOÁT 


Tâm Tịnh cần tập 
(Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 319_ 15/04/2019 trt. 28-31) 

Vì thương xót hết thảy hữu tình phải chịu phiền não, đau 
thương do tham ái mà bị trôi dài trong bể khổ sinh tử 
luân hồi, Đức Phật hiện ra ở đời để lại cho thế gian vô số 
pháp môn tu tập, tùy theo căn cơ, sở trường và hoàn cảnh 
của mỗi chúng sanh mà chọn lựa pháp hành thích ứng để 
tu tập nhằm chuyên hóa nỗi khổ và niềm đau thành an 
lạc, giải thoát, niết bàn. Chư pháp của Thế Tôn được ví 
như những thang thuốc tùy bệnh mà bốc thuốc. Trong số 
đó, Tuệ quán vô thường, khổ và vô ngã của tất cả pháp, 
qua đó hành giả quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt, 
quán tánh xả ly của tất cả pháp, là pháp “tối thượng” và 
vi diệu “nhất” vì nếu hành giả thường xuyên hành trì sẽ 
“chứng đạt” Tuệ Giải Thoát, vị ấy sẽ đoạn tận mọi kiết 
sử, không còn khổ đau, phạm hạnh đã thành, chánh trì 
giải thoát, là bậc A-La-Hán. 


Bài kết tập này tập trung tìm hiểu những vấn đề liên 
quan về Tuệ Giài Thoát trên nền tảng giáo điển của 
Nikaya (Pali tạng) ngõ hầu giúp quý đạo hữu phần nào 
có cái nhìn sâu sắc và chỉ tiết về thuần quán: Tuệ quán 


7 


vô thường, khổ và vô ngã của hết thảy pháp. Những vấn 
đề chính cần được triển khai như sau: Thế nào là Tuệ 
Giải Thoát? Làm sao có được Trí Tuệ Giải Thoát? 
Những hành giả với Tuệ Giải Thoát có thần thông lực 
hay không? 


1. Thế nào là tuệ giải thoát? 


Có thê hiểu hành giả chứng được tuệ giải thoát là người 
đã thành thục pháp hành thuần quán về tất cả pháp đều 
vô thường, khổ và vô ngã, và từ đó nhàm chán và ly 
tham tất cả pháp, đạt được cứu cánh giải thoát, an ồn mọi 
khổ ách, như đã được Thế Tôn chỉ dạy cho tân Tỷ kheo 
Susìma trong bài kinh số 70 Tương Ưng Nhân Duyên 
thuộc Tương Ưng Bộ: 


Tân Tỷ kheo Susïima hỏi Phật về Tuệ Giải Thoát vì 
Susìma phân vân khi được nghe nhiều Tỷ-kheo trước 
mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: “Chúng tôi 
biết rõ rằng: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa.” và họ nói với Susìma: “Chúng tôi đã chứng được 


Tuệ Giải Thoát”. 


Sau đây là lời dạy của Đức Thích Tôn: 


Rôi Tôn giả Susima từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 


bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Susữma trình bày lên Thế 


Tôn tát cả câu chuyện với các TÌ-kheo áy. 


—Ndy Susima, trước hệt là trí về pháp trú, sau là trí vê 


Niắt-bàn. 


—Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa một cách 
rộng rãi lời nói văn tắt này của Thể Tôn. Bạch Thế Tôn, 
lành thay nếu Thể Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu 
ý nghĩa một cách rộng rãi, lời nói văn tắt này của Thế 


Tôn! 


—Này Susima, dù cho ông có biết hay ông không có biết, 
trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về Niễt-bàn. Này 


Susima, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? 
—Là vô thường, bạch Thể Tôn? 


—Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


—Là khổ, bạch Thế Tôn. 


— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi chúng ta quán vật ấy là: “Cái này là của tôi, 


cải này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ”? 
—Thưa không, bạch Thể Tôn. 

—Thọ là thường hay vô thưởng? 

—Vô thường, bạch Thể Tôn. 

— Tưởng là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

—Các hành là thường hay vô thường? 
—Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Thức là thường hay vô thường? 
—Vô thường, bạch Thế Tôn. 

—Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


—Là khổ, bạch Thế Tôn. 


10 


— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nếu chúng ta quán vật ấy là: “Cái này là của tôi, 


cải này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ”? 
—Thưa không, bạch Thể Tôn. 


—Do vậy, này Susima, cái gì thuộc sắc pháp quá khứ, 
vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp cần phải được quán 
nhự chơn như sau: “Cải này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cải này không phải tự ngã của 


s1» 


fÓI.. 


Cải gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như 


trên)... 


Cải gì thuộc tưởng quả khứ, vị lai hay hiện tại... (như 


trên)... 


Cải gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như 


trên)... 


Cải gì thuộc thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức 


cần phải quản như chơn với chánh trí tuệ như sau: “Cái 


II 


này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 


, 


này không phải tự ngã của tôi `. 


Này Susima, thấy như vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chản đối 
với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối 
với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị 
ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
“Ta đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thải này nữa”. Này Susima, ông có thấy 


chăng: “Do duyên sanh, già chết sanh khởi ”? 
—Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Rõ ràng đoạn kinh văn trên trước hết Đức Phật chỉ cho 
Hiền Giả Susìma: Trí về pháp trú - Trí hiểu biết về thật 
tánh của tất cả pháp hữu vi, ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) là vô thường, khổ và vô ngã: không có tự 
tánh, sau đó lá trí niết bàn: quán tánh ly tham, quan tánh 


tánh đoạt diệt, và giải thoát. 


12 


2. Pháp hành trì đế chứng được Tuệ Giải 
Thoát 


2.1 Thường xuyên hành trì thuần quán: 


Tất cả các pháp đều bình đăng, không hơn, không kém vì 
tất cả pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã, thường 
quán niệm như vậy cho nên hành giả không chấp thủ một 
pháp nào. Do không chấp trước, nên không phiền não, 
do không phiền não, hành giả tự chứng niết bàn như lời 
dạy của Tôn Sư trong bài kinh số 37 Đoạn Tận Ái Giải 
Thoát thuộc Trung Bô Kinh như sau: 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Savathi (Xá-vệ), Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramat). 


Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đánh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka đứng 
một bên, bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thê Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, 


một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu 


13 


cảnh an ôn khỏi các khô ách, cứu cảnh phạm hạnh, cứu 
cảnh viên mãn, bậc tôi thăng giữa chư Thiên và loài 


Người? 


-- Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như sau: 
"Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp". Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được nghe như sau: 
"Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp", vị ấy biết rõ tắt cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả 
pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết 
một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, 
lạc thọ, khổ thọ hay bắt khổ bắt lạc thọ, vị ấy sống quản 
tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh 
đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị 
ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly 
tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly 
trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì 
ở đời; do không chấp trước nên không phiền não, do 
không phiền não, vị ấy chứng đạt Niễt-bàn. Vị ấy tuệ 
tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". Này Thiên 
chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-Kheo 


ải tận giải thoát, cứu cảnh thành tựu, cứu cánh an ôn 


14 


khỏi các khô ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên 


mãn, bậc tôi thắng giữa chư Thiên và loài Người. 


Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly 
tham, sống quán tạnh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly 
trong các cảm thọ: lạc, khổ, không lạc không khổ, thì vị 
ấy không còn chấp thủ một vật gì ở đời, và vị ấy tự 
chứng niết bàn: Rõ ràng Thế Tôn có ý nhắc nhỡ rằng 
trong đời sống những ai thường quan niệm như vậy sẽ 


được an ôn mọi khô ách. 


2.2 Chọn pháp môn tu hành phù hợp với căn 


cơ và sở trường 


Từ đó quán tánh vô thường, quán tánh ly tham, quán 
tánh đoạn duyện, quán tánh xả ly thọ lạc do hành trì kiên 
định pháp môn mình tu tập mang lại, như bài kinh “Bát 
Thành” số 52, Trung Bộ Kinh trong đó Ngài Anan đã chỉ 
ra mười một pháp bất tử: Tứ vô lượng tâm, tứ thiền hiện 
rại lạc trú và tam thiền tịch tịnh trú: khi hành giả thực 
hành thành tựu chỉ một pháp chẳng hạn trong Tứ vô 
lượng tâm, hành giả thành tựu chỉ một tâm như Từ tâm 


giải thoát tức là sân tâm không còn ngự trị trong tâm, 


15 


hoặc Bi tâm giải thoá, tức là hại tâm không còn ngự trị 
trong tâm, Hỷ tâm giải thoát, thì bất lạc không còn ngự 
trị trong tâm, Xả tâm giải thoát, tức là tham tâm không 
còn ngự trị trong tâm; hoặc thành tựu sơ thiền vv; từ đây 
nhận biết Từ tâm giải thoát, Bi tâm giải thoát vv là pháp 
hữu vi nên vô thường, chịu sự hoại diệt, từ đó hành giả 
quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt và quán tánh xả 
ly của những pháp này. Nhờ vậy, hành giả không còn 
chấp trước nên tự chứng niết bàn (52 Kinh Bát Thành, 
Trung Bộ Kinh, hoặc Mười Một Cửa Giải Thoát, Tâm 
Tịnh). 


3. Bậc Tuệ Giải Thoát có năng lực thần 


thông không? 


3.1 Đức Phật không phủ nhận lời chỉ trích của 
du sỹ Vehhanassa về không có năng lực thần 
thông của một số Tỷ Kheo đã đoạn tận ái dục, 


phạm hành đã thành: 


Một du sỹ ngoại đạo Vekhanassa, bộ tộc Kaccana phẫn 


nộ và bât mãn cho răng có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 


lồ 


không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng 
các vị ấy tự cho: “Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời 
sống này nữa". Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là 
đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trồng 


không, tự chứng tỏ là hư vọng ”. 


Đức Phật không phủ nhận lời chỉ trích của du sỹ 
Vekhanassa. Nhưng Thế Tôn nói: “hãy bỏ qua quá khứ, 
hãy bỏ qua tương lai. Hãy đến, người có trí không gian 
trả, không xảo quyệt, chơn trực và nói như sau: “Ta 
giảng dạy, ta thuyết pháp". Nếu thực hành theo điều đã 
dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy 
mình: "Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng 
buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh” (Kinh 80 


'Vekhanassa, Trung Bộ Kinh). 


3.2 Năng lực thần thông không có đối với bậc Tuệ 
Giải Thoát như Kinh số 70 Susìma Tương 
Ưng Bộ 


Thế Tôn không phủ nhận lời chỉ trích của du sỹ 
Vekhanassa vì đối với Tỷ Kheo chứng được Tuệ Giải 


Thoát thì không có năng lực thần thông như được giải 


17 


thích rõ ở Chương 12: Tương Ưng Nhân Duyên, vii Đại 
Phẩm, Kinh số 70 Susìma thuộc Tương Ưng Bộ: 


Tân Tỷ kheo Susìma hỏi trực tiếp với các tỷ kheo chứng 
đạt Tuệ Giải Thoát về khả năng thần thông lực và được 
chư tỷ kheo trả lời là không trong những đoạn kinh tiêu 


biểu dưới đây: 


—Có đúng sự thật chăng, chư Tôn giả ở trước mặt Thế 
Tôn đã tuyên bó chánh trí như sau: “Chúng con biết rõ 
rằng: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 


làm đã làm, không côn trở lui trạng thải này nữa"? 
—Thhưa có vậy, này Hiển giả. 


Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, nhớ 
được nhiễu đời quá khứ. Như một đời, hai đời, ba đời, 
bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: 
“Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 


đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 


18 


sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thể này, 
dòng họ như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đáy”. Như vậy, 
chư Tôn giả nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 


các nét đại cương và các chỉ tiết? 
—Thưa không phải vậy, này Hiển giả. 


— Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết 
của chúng sanh. Chư Tôn giả biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, làm 
những ác hạnh về lời nói, những ác hạnh vẻ ý, phỉ báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tả kiến. 
Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những 
chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, làm 
những thiện hạnh về lời nói, làm những thiện hạnh về , 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy sau khi thân 


hoại mạng chung được sanh lên các thiện thu, cõi trời, 


19 


trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, các vị thấy sự sống chết của chúng sanh. Các vị 
biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bắt hạnh, đều do 


hạnh nghiệp của họ? 
—Thưa không phải vậy, này Hiên giả. 


—Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy, 
sau khi vượt khỏi Sắc giới, thân cảm xúc Vô sắc giới, an 


tru vào tịch tịnh giải thoát? 
—Thưa không phải vậy, này Hiên giả. 


—Hay ở đây, có phải chư Tôn giả vừa trả lời như vậy, 


vừa không chứng được các pháp này? 
-Này Hiền giả, không có chứng được gì. 
—Như thế nào? 


—Thưa Hiển giả Susima, chúng tôi chứng được tuệ giải 


thoát. 


—Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói 


văn tắt này của chư Tôn giả. Lành thay nếu được chư 


20 


Tôn giả nói lên cho tôi, đề tôi có thê hiệu ý nghĩa một 


cách rộng rãi lời nói văn tắt này của chư Tôn giả! 


—Này Hiền giả Susima, dù cho ông có biết hay ông 
không biết, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. 


Tân Tỷ Kheo Susìma đem vấn đề này đến trình bày Đức 
Thế Tôn, và sau khi được Đắng Thiện Thệ giải thích rõ 
Trí biết về pháp trú, trí về niết bàn (như đã trình bày ở 
trên), và hỏi Hiền Giả Susìma qua pháp thuần quán này 
các Tỷ Kheo chứng được Tuệ Giải Thoát có năng lực 
thần thông không?, thì được chính Samôn Susìma trả lời 


là không như đoạn trích sau: 


—Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, ông có chứng 
được các thần thông nhiễu loại sai khác: Một thân hiện 
ra nhiều thân; nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi 
ngang hư không; độn thổ, trôi lên ngang qua đất liền 
như ở trong nước, đi trên nước không chừm như đi trên 
đất liên; ngôi kiết-già đi trên hư không như con chim; 
với bản tay chạm và rở mặt trăng và mặt trời, những vát 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy. Có thể sử dụng thân 


một cách tự tại cho đến cõi Phạm thiên? 


21 


—Thưa không, bạch Thể Tôn. 


—Này Susima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, với 
thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ông có thể nghe hai loại 
tiếng, tiếng chư Thiên và tiếng loài Người, tiếng xa và 


tiếng gân? 
—Thưa không, bạch Thể Tôn. 


—Này Susima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, với 
tâm của mình biết được tâm của chúng sanh sai khác, 
của loài Người sai khác. Với tâm có tham, ông biết được 
tâm có tham... với tâm không giải thoát, ông biết được là 
tâm không giải thoát; với tâm giải thoát, ông biết được 


là tâm giải thoát? 
—Thưa không, bạch Thể Tôn. 


—Này Susima, có phải biết như vậy, thấy như vậy, ông 
có thể nhớ được nhiễu đời quả khứ sai khác. Như một 
đời... (như trên)...ông có thể nhớ được nhiễu đời quá 


khứ sai khác cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết? 


—Thưa không, bạch Thể Tôn. 


22 


—Này Susima, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ông có thể thấy các 
chúng sanh chết đi sanh lại... ông có thể biết các chúng 


sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ? 


3.3 Không thể có thần thông qua hai bài kinh của 
Trung Bộ Kinh số 70 Kìtàgiri và 52 Bát 
Thành 


Kinh số 70- Kìtàgiri Đức Phật đề cập và giải thích cô 
đọng về hai bậc A La Hán: bậc Câu Phần Giải Thoát và 
bậc Tuệ Giải Thoát trong đó bậc Tuệ Giải Thoát tự thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt qua sắc 


pháp và vô sắc như sau: 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc câu phần giải thoát? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi thân đã chứng 
đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô 
sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của 
vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là hạng người câu phân giải thoát. Này 
các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói rằng không có 


sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? 


23 


Vì sự việc ấy đã được vị này làm, nhờ không phóng dật, 


vị ấy không có thể trở thành phóng dậi. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc tuệ giải thoát? Ở 
đáy, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi thân không 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Ứ† này 
như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
đổi với Tỷ-kheo này, Ta nói không có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã 
được vị này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không có 
thể trở thành phóng dậi. 


Ở Kinh số 52 Bát Thành trong mười một pháp môn bắt 
tử có tứ thiền hiện tại lạc trú, tứ vô lượng tâm và tam 
thiền tịch tịnh trú (trừ phi phi tưởng xứ): chỉ cần hành 
giả thành tựu một pháp môn chăng hạn như sơ thiền, 
hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc Từ tâm giải thoát vv 
và từ đây nhận biết sơ thiền này, nhị thiền này, tam thiền 
này, Từ tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác 
thành nên vô thường, chịu sự đoạn diệt, và nếu vững trú 


ở đây, hành giả sẽ đoạn tận các lậu hoặc (52. Kinh Bát 


24 


Thành, Trung Bộ Kinh, hoặc Mười Một Cửa Giải Thoát, 
Tâm Tịnh). 


Những hành giả từ sơ thiền đến tam thiền không có năng 
lực thần thông duy chỉ có những hành giả chứng đắc từ 
tứ thiền trở lên với tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, thì mới 
có thể có năng lực thần thông như trong Kinh Samôn 
Quả, Trường Bộ Kinh, hoặc theo Kinh Thanh Tịnh Đạo 
(Visud-dhimagga) thìthần thông (Thiên nhãn) này 
chỉ đạt được khi hành giả đã thành công vững chắc từ Tứ 
thiền trở lên (Catuttha Jha(na) và đang phát triển mạnh 
các “Thiền tâm vô sắc”, như “Không vô biên” hay “Thức 
vô biên” chẳng hạn ! (Kinh Visuddhimagga: Thanh Tịnh 
Đạo, đã được học giả Nànamolika dịch Pàli sang Anh 
Ngữ, do Buddhist Publication, Kandy xuất bản năm 
1979, chương XIII, các đoạn 95-101, xem những trang 
từ 469 đến 471) 


25 


4. Kết luận 


Qua những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy trong một số bài 
kinh như đã trình bày, hành giả thời này có thê thành tựu 
Tuệ Giải Thoát khi thường xuyên thực hành thuần quán: 
Tất cả các pháp đều bình đăng, không hơn, không kém. 
Thực tướng của tất cả pháp hữu vi đều vô thường, chịu 
sự biến hoại, nên khổ và vô ngã. Vì thế, hành giả sanh 
tâm nhàm chán, không chấp thủ một pháp nào, do chấp 
thủ không quấy rối vị ấy, vị ấytự chứng Niết bàn” 
(Trung Bộ Kinh: MajJjhima Nikaya 140. Kinh Giới phân 
biệt - Dhàtuvibhanga sutta). 


5. Tài Liệu Tham Khảo 


I1. Trung Bộ Kinh (Hòa Thượng Thích Minh Châu). 
52 Kinh Bát Thành. 


https:/www.budsas.org/un1/u-kinh- 
trungbo/trung52.htm 


2. Trung Bộ Kinh (Hòa Thượng Thích Minh Châu). 
70. Kìtàgtr1. https://www.budsas.org/un/u-kinh 
trungbo/trung70.htm 





3. Trung Bộ Kinh (Hòa Thượng Thích Minh Châu). 
80. Kinh Vekhanassa. 


26 


https:/www.budsas.org/un1/u-kinh- 
trungbo/trung80.htm 


._ Trung Bộ Kinh (Hòa Thượng Thích Minh Châu). 
140 Kinh Giới Phân Biệt. 
https://www.budsas.org/un1/u-kinh- 
trungbo/trung140.htm 





._ Tương Ưng Bộ Kinh (Hòa Thượng Thích Minh 
Châu). Chương 12 Tương Ưng Nhân Duyên, VII 
Đại Phẩm: Mahàvagga, 70 Susìma. 
https://suttacentral.net/sn12.70/vưminh_ chau 


._ Trương Bộ Kinh (Hòa Thượng Thích Minh 
Châu). 2 Samôn Quả. 
https://www.budsas.org/un1/u-kinh- 
truongbo/truong02.htm 





._ Thanh Tịnh Đạo (Luận sư Bhadantacariya 
Buddhaghosa), chuyền dịch từ Pàli sang Anh 
ngữ Trưởng lão Nanamoli. Chuyên dịch từ Anh 
ngữ sang Việt ngữ: Thích Nữ Trí Hải 
https://www.budsas.org/un1/u-thanhtinh-dao/ttd- 
00.htm 





._ Tâm Tịnh (2018). Mười Một Cửa Giải Thoát. 
Phật Giáo. https://phatg1ao.org.vn/muoI-mot-cua- 
giai-thoat-d3 1051.html 


27 


ĐÈ TÂM VÔ TRỤ LÀM 
TỪ THIỆN 


Tâm Tịnh cần tập 
Tạp chí Nghiên cứu Phật học (sô 5, 2017) Cơ quan ngôn luận 
của Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Ngày nay, thế giới tràn đầy niềm đau và nỗi khổ do sân 
giận, hơn thua, tham lam, đó ky, vô minh mà ra. Vậy 
những người con Phật, phát tâm bồ đề dũng mãnh, hành 
bồ tát đạo ở chốn Ta bà rối ren, đáng sợ như thế phải trụ 
tâm gì mới có thê tự tại, không bị chao đảo, lung lây đạo 
tâm? Theo tuệ giác của Thế Tôn, Bồ tát ở trong sinh tử 
đáng sợ nên để tâm vô trụ khi làm phật sự, tức là không 
dính mắc một pháp nào, chấp ngã, chấp pháp bởi lẽ tất 
cả các pháp đều như huyễn, không thật có. Đây là pháp 
môn tối quan trọng, hy hữu bậc nhất, được Thế Tôn 
tuyên thuyết xuyên suốt trong năm thời giáo pháp 49 


năm kề từ khi thành đạo cho đến nhập niết bàn. 


Một đời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca được khái quát 
hóa trong ngũ thời bát giáo mà theo ngài Trí Giả, TỔ sư 
sáng lập ra Tông Thiên Thai Trung Hoa đã sử dụng ngũ 
thời để phân định trình tự thuyết pháp của đức Phật; 
dùng “Bát giáo” để phân biệt pháp môn được thuyết và 


28 


nghỉ thức thuyết pháp. Theo năm thời giáo pháp, bài luận 
này chỉ ra pháp môn vô trụ không chỉ được tuyên thuyết 
trong thời Bát Nhã mà cả bốn thời còn lại, chỉ đấu cho 
thấy tầm quan trọng bậc nhất, như gươm báu trao tay 
chặt đứt phiền não cho bất kê ai, đặc biệt các hành giả 
đang hành Bồ tát đạo trong thế giới loạn trược ác thế 


này. 


Thời Hoa Nghiêm: Sau khi Phật thành-đạo, trong 21 
ngày đầu vì chư Bồ-tát pháp-thân Đại-sĩ trong hàng 
Thập-tín, Thập-trụ, Thập-hạnh, Thập hồi-hướng, Thập- 
địa... mà thuyết ra kinh Hoa Nghiêm. Trong thời này, 
Vô trụ có thê được Phật chỉ rõ trong phẩm Thập Hạnh: 


Tắt cả các pháp đêu hư vọng, chẳng thiệt, chóng sanh, 
chóng diệt, không kiên cố, như mộng như huyễn, như 
bóng như vang, NÓI DỐI PHỈNH KẺ NGU. Hiểu được 
nh vậy liền được giác ngộ, được tất cả hành pháp, 
thông đạt sanh tử và niết bàn, chứng Phật bô đề, tự được 
độ, khiến người được độ, tự giải thoát, khiến người giải 


thoát... (Hoa Nghiêm Kinh, Tập II, trtr.455-456). 


Rõ ràng tất cả các pháp là huyễn hoặc, luôn biến diệt, 


không thật có, nên hành giả không sinh tâm dích mắc, 


29 


trụ tâm ở một pháp nào, tức là vô trụ. AI hiểu được vậy, 


theo Thế Tôn, liền được Giác Ngộ. 


Thời A-Hàm: Kế tiếp sau thời Hoa-Nghiêm, bắt đầu từ 
nơi vườn “Lộc-đã” với nhóm của ngài Kiều -Trần - 
Như... Phật thuyết ra các bộ kinh (Tiểu-thừa) A-Hàm. 
Những bộ kinh A Hàm này tương đương với bộ kinh 
Nikàya (Pali) của Phật giáo Nam truyền ở Việt Nam. 
Kinh Phật Tự Thuyết trong Tiêu Bộ Kinh (Nikàya), Thế 
Tôn đã để lại bài kệ pháp vô trụ trong bài kinh Udàna 79 
về nhân duyên 500 cung nữ bị chết cháy trong cung điện 


như sau: 


Đời bị sỉ trói buộc, 
Được thấy bị tải sanh, 
BỊ trói bởi sanh y, 

Kẻ ngu bị mù vậy, 

Tự thấy mình thường còn, 
Nhưng với ai thấy được, 
Sẽ không có vật gì. 


Câu kệ cuôi cùng, không có vật gì thì làm sao mà trụ. 


Câu kệ này tương ưng với câu kệ thứ ba của bài kệ thấy 


30 


tánh được Ngài Lục Tổ Huệ Năng hơn 1000 năm sau 


ứng tác đôi với 4 câu kệ của Ngài Thân Tú như sau, 


Bồ đề vốn không cây 
Gương sáng cũng không đài 
Xưa nay chẳng có vật 
Chỗ nào dính bụi nhơ. 


Thời Phương Đẳng: Sau thời A-Hàm, liên-tiếp trong 8 
năm, Phật thuyết ra các bộ kinh Đại-thừa, giảng rộng về 
bốn khoa: Tạng-giáo , thông-giáo , biệt-giáo , viên-giáo. 
Trong thời này, nhiều bộ kinh được Thế Tôn thuyết 
giảng như Lăng Nghiêm, Kim Quang Minh, Vô Lượng 
Thọ, Phật thuyết A Di Đà Kinh, vv. Vô trụ cũng được 
thuyết trong nhiều kinh điển thời này như trong Kinh 
Lăng Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Lăng Già vv. 
Pháp môn không hai ở Phẩm 9 trong Kinh Duy Ma Cật 
cho thấy lý trung đạo, là những ví dụ điển hình về không 
chỗ trụ, không chấp ngã hay một pháp nào, như Bồ Tát 
Thiện Nhãn nói, “Nhát tướng với vô tướng là hai. Hiểu 
được nhất tướng rốt ráo là vô tướng, không chấp vào vô 
tướng để thành tựu bình đăng, đó là vào Pháp môn 
không hai” (Trúr.122-131). Trong khi ở Phẩm 7: Quán 


3l 


Chúng Sanh có đoạn Ngài Duy Ma Cật nói, Bồ tát muốn 
diệt phiển não, trừ điên đảo, thì từ nơi vô trụ, vô trụ thì 
không gốc, ở nơi gốc không trụ mà lập tắt cả pháp. (Duy 
Ma Cật Sở Thuyết Kinh, trtr.97-98). 


Thời Bát Nhã: Sau thời Phương Đẳng, Phật thuyết ra các 
bộ kinh BÁT-NHÃ liên-tiếp trong 22 năm. Trong thời 
này, Vô trụ được Đức Phật thuyết pháp chỉ tiết, cụ thể và 
rõ ràng, đặc biệt là trong Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 
Kinh. Tất cả tướng đều bị Phật phủ định, Không Ngã, 
Không Nhân, Không Chúng sanh, Không Thọ Giả, 
không còn một chỗ có thể nói. Huyễn tướng và thật 
tướng cả hai đều không. Ở đây Phật phủ định luôn cả 


việc ngài có thuyết pháp. Rốt ráo không còn chỗ đề trụ. 


Cuối cùng là Thời Pháp Hoa & Niết Bàn. Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh được Phật thuyết trong 8 năm và Đại Bát 
Niết Bàn Kinh trong một ngày một đêm. Phẩm An Lạc 
Hạnh Thứ 14 trong Kinh Pháp Hoa, vô trụ cũng được 
Như Lai thuyết về “Hành xứ và thân cận xứ của Bồ tát” 
như sau, “Văn Thù Sư Lợi! Thế nào gọi là chỗ "Hành- 
xứ" của đại Bồ-tát? Nếu vị đại Bồ-tát an trụ rong nhân- 
nhục hòa-dịu khéo thuận mà không vụt-chạc lòng cũng 
chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân-biệt mà quản 


32 


tưởng như thực của các pháp cũng chẳng vin theo, 
chẳng phân-biệt, đó gọi là chỗ "hành-xứ" của Bồ-tát.” 
(tr.291). Lại nữa, vị đại Bồ-tát quán sát "Nhát thiết pháp 
không như thật trớng" chẳng điên-đảo, chẳng động, 
chẳng thối, chẳng chuyển, như hư-không, không có thật- 
tính, tất cả lời nói phô dứt, chẳng sinh, chẳng xuất, 
chẳng khởi, không danh, không tướng, thực không chỗ 
có, không lường, không ngăn, không ngại, không 
chướng, chỉ do nhán-duyên mà có, từ điên-đảo mà sinh 
cho nên nói, thường a quán-sát pháp-tướng như thể đó 


gọi là "chỗ thân-cận" thứ hai của vị Đại Bô-tát (tr. 293). 


Trong khi đó ở Phẩm Như Lai Tánh, Đại Bát Niết Bàn 
Kinh, Thế Tôn chỉ rõ trong thân ngũ ấm giả tạm của mỗi 
chúng sanh đều có Phật Tánh. Vô trụ, hay tánh vốn 
không hai, một lần nữa Đức Phật chỉ đạy rõ ràng cụ thể 
như, “Nếu nói vô minh làm nhơn duyên mà có các hành 
pháp, người phàm phu liền phân biệt tưởng rằng có hai 
pháp: 'Minh' đến 'Vô Minh” Người trí rõ biết tánh đó 
vốn không hai. Tánh không hai đó tức là thật tánh”. 
(Tr.259, Đại Bát Niết Bàn Kinh, Tập I, Phẩm Như Lai 
Tánh Thứ XI). 


33 


Qua năm thời giáo Pháp từ Pali tạng cho đến Hán tạng, 
Đức Phật đều thuyết pháp vô trụ, không chấp một pháp 
nào, tất cả pháp đều bình đăng không hơn, không kém. 
Vì rõ biết tất cả pháp đều do nhân duyên, từ điên đảo mà 
ra, rời tất cả các tướng trạng, thì thử hỏi phiền não có thể 


dung được sao? 


Như vậy, các hành giả phát tâm bồ đề làm phật sự ở thế 
gian trong đời ngũ trược ác thế này nên để tâm vô trụ, 
nhất là khi làm từ thiện. Do lòng từ, Bồ tát thông cảm, 
thương xót, và hoan hỷ chia sẻ tình thương bằng những 
hành động thiết thực, nhằm làm vơi đi nỗi bi sầu của hữu 
tình mà không phân biệt thân sơ, giàu nghèo, danh phận; 
không vì tài lợi, không vì phước báu; và cũng không tự 
hào hay kiêu mạn về những việc thiện đã làm, như lời 


Phật dạy trước khi tịch trong Kinh Đại Bát Niết Bàn: 


“Bồ tát nếu chẳng thấy được chúng sanh nghèo cùng 
thời không duyên để sanh lòng từ. Nếu lòng từ chẳng 
sanh thời không thể khởi tâm HUỆ THÍ. Do nhơn duyên 
HUỆ THÍ làm cho chúng sanh đặng an vui, ban cho 
những đô uống ăn, xe cộ, y phục, hoa hương, giường 
ghế, nhà cửa đèn đuốc. Lúc ban cho như vậy lòng cởi 
mở chẳng sanh niệm tham đắm, quyết định hồi hướng 


34 


Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Lúc đó tâm của 
Bồ tát không dừng chỗ nào, dứt hẳn vọng tưởng, chẳng 
kẹt nói sự sợ sệt, danh dự, tải lợi, chẳng cầu quả báo vui 
sướng cõi trời, cõi người, chẳng kiêu mạn, chẳng trông 
người trả ơn, chẳng vì phỉnh người mà làm việc bố thí, 
chẳng cẩu giàu sang phàm lúc làm việc bố thí, chẳng 
thấy người thọ là trì giới hay phá giỏi, là phước điển hay 
chẳng là phước điển, là tri thức hay chẳng phải trì thức. 
Lúc bố thí cũng chẳng thấy là căn khí hay chẳng căn khí, 
chẳng lựa ngày giò, chẳng chọn chỗ nơi cũng chắng tính 
được mùa hay đói kém, chẳng thấy nhơn quả, chẳng 
phân biệt chúng sanh hay chẳng phải chúng sanh, là 
phước hay chẳng là phước ” (trr.509-510). 


Bồ tát ở trong chốn Ta-bà rối rắm này thực hành thiện sự 
vì chúng hữu tình không để tâm trụ pháp nào. Điều này 
được Thế Tôn thuyết giảng cho Ngài Tu Bồ Đề trong 
Kinh Kim Cang như sau: 


Tu Bồ Đê! Nếu tâm Bồ tát trụ chấp ở pháp làm việc bố 
thí, như đi vào hang tối, không thấy được gì. Nếu Bồ tát 
tâm không trụ chấp ở pháp mà làm việc bố thí, như 
người sáng mắt đi dưới ánh mặt trời, vạn vật đều thấy rõ 
hết (tr.55). 


3 


Tuy nhiên, đề tâm vô trụ trong việc hành bó thí là không 
phải chuyện đễ dàng, một sớm một chiều là có thể làm 
được, mà là cả một tiễn trình hành thiện lâu dài trong khi 
đó hành giả phải luôn quán niệm các pháp đều như 
huyễn, không có thật tướng, vô ngã, để tâm rỗng rang 
cho đến thuần thục. Đây có thể nói là cả lộ trình thâm 
nhập chuyên hóa thành tam nhẫn, như đã được Như Lai 


xác quyết trong Kinh Kim Cang với Ngài Tu Bồ Đề: 


Tu Bộ Đê! Như Lai nói cho Thây biết. Nếu có thiện nam, 
tín nữ nào biết tất cả pháp vô ngã, và thâm nhập chuyển 
hóa thành tiễn trình tam nhẫn, thì phước đức người này 
nhiều hơn phước đức của bô tát bố thí vật chất đây cả 


tam thiên đại thiện thế giới. ” 


Lộ trình thuần thục để tâm không trụ chấp ở pháp nào 
được Ngài Duy Ma Cật dạy trong phẩm Quán Chúng 


Sanh như sau: 


Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Sự sanh tử đáng sợ, Bồ tát 


phải y nơi đâu? 


Ngài Duy Ma Cật đáp: Bồ tát ở nơi sanh tử đáng sợ đó, 


phải y nơi công đức của Nhự Lai. 


36 


Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bồ tát muốn y sức công đức 


của Nhự Lai, phải trụ nơi đâu? 


- - Bồ tát muốn y sức công đức của Nhự Lai, phải 


trụ nơi độ thoát tất cả chúng sanh. 
Lại hỏi: 


- _ Muốn độ chúng sinh phải trừ những gì? 

- _ Muốn độ chúng sanh phải trừ phiên não. 

- _ Muốn trừ phiên não phải thật hành những gì? 

- Phải thật hành chánh niệm. 

- _ Thế nào là thật hành chánh niệm? 

- Phải thật hành pháp không sanh không diệt 

- Pháp gì không sanh, pháp gì không diệt? 

- - Pháp bắt thiện không sanh, pháp thiện không 
diệt 

- _ Pháp thiện và pháp bất thiện lấy gì làm gốc? 

- _ Thân là gốc. 

- _ Thân lấy gì làm gốc? 

- _ Tham dục là gốc. 

- _ Tham dục lấy gì làm gốc? 

- _ Hư vọng phân biệt là gốc. 

- _ Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? 


37 


- _ Tưởng điên đảo làm gốc? 

- _ Tưởng điên đảo lấy gì làm góc? 

- _ Không trụ là gốc. 

- _ Không trụ lấy gì làm góc? 

- _ Không trụ thì không sốc. 

- Thưa Ngài Ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc 
không trụ mà lập tất cả pháp (Trưr.97-98). 


Qua đoạn kinh văn này, người hành Bồ tát đạo muốn trừ 
phiền não trước hết phải tu các thiện pháp và xa lìa pháp 
bất thiện, dần đến không còn một pháp nào có thể trụ, có 


thể được. 


Lộ trình này cũng đã được thể hiện rõ ràng và cô đọng 
trong bốn câu kệ mà chư Phật ba đời đều thuyết 
Tránh làm các điều ác, 
Tu tập các việc lành 
Giữ tâm ý thanh tịnh 
Là lời dạy của chư Phật. ” 


Vì vậy khi thực hành thiện sự ở thế giới hiện đại phức 
tạp như ngày nay, hành giả phải tập không sinh tâm chấp 


thủ vào việc làm lành của mình hay bất kể pháp nào mà 


38 


luôn tác ý tư duy: do duyên mà làm, đủ nhân duyên là 
sinh, hết duyên là tan, tất cả đều huyễn hoặc, không có 
thật tướng. Luôn quán niệm như vậy đến một ngày thành 
thục, tâm ý hành giả thanh tịnh, không chấp thiện, chấp 


ác, đạt đến chỗ vô trụ, niết bàn. 
Tài liệu tham khảo 


1. Youtube: https:/www.youtube.com/watch?v=Jk- 
ebTNxIpk&t=3 Ls 





2. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, quyện 5, Phẩm An Lạc 
Hạnh Thứ 14 (2009, PL 2553). India: Việt Nam 
Quôc Tự. Bô Đê Đạo Tràng. 


3.. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (2002, PL2546). Thích 
Huệ Hưng. Minh Đăng. Queensland: Brisbane. 


4.. Đại Bát Niết Bàn, Tập I, Phẩm Như Lai Tánh (1999. 
PL2543). Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, Nhà xuât 
bản Thành Phô Hồ Chí Minh. 


5.. Đại Bát Niết Bàn, Tập I, Phẩm Phạm Hạnh (1999, - 
PL2543). Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, Nhà xuât 
bản Thành Phô Hồ Chí Minh. 


6. Hoa Nghiêm Kinh. Tập II. XXI Phẩm Thập Hạnh 


(1984, PL2527). Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Phật 
Học Viện Quôc Tê. 


39 


đã 


Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh (2013). Pháp sư 
Từ Thông. Giáo án cao đẳng Phật học: Trực chỉ đề 
cương. Nhà xuất bản Tôn Giáo. 


Tiểu Bộ Kinh. Kinh Phật Tự Thuyết Udena. Chương 
sáu. Phẩm Sanh ra đã mù. Phần X (Ud 79). Hòa 
Thượng Thích Minh Châu dịch. [Online] Available 
http:/www.budsas.org/un1/u-kinh-tieubo L/tb13- 


ptt3.htm 





Index 


lệ 


Tạp chí Nghiên cứu Phật học (số 5, 2017), ĐỀ tâm vô 
trụ khi làm từ thiện, Cơ quan ngôn luận của Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 
http://vncphathoc.com/nghien-cuu/phat-g1ao-phat-trien/de-tam- 
vo-tru-khi-lam-tu-thien.html 





Trang Nhà Quảng Đức. quangduc.com 


https://quangduc.com/a60979/de-tam-vo-tru-khi- 
lam-tu-thien 


Thu vien hoa sen 
https://thuvienhoasen.org/a28333/de-tam-vo-tru-khi- 
lam-tu-thien 





._ Phatglao.org.vn http://phatgiao.org.vn/nghien- 


cuu/201708/de-tam-Vo- Tru-khi-lam-tu-thien-27913/ 





40 


10. 


II: 


lộc, 


._ Đạo phật ngày nay 


http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong- 
nuoc/2466 ]-de-tam-vo-tru-khi-lam-tu-thien.html 





Văn Hóa Phật Giáo. Hoavouu.com 
https://hoavouu.com/p42a43530/de-tam-vo-tru-khi- 
lam-tu-thien 





._ Phật Pháp Ứng Dụn. Tuvientuongvan.com.vn 


http://tuvientuongvan.com.vn/ung-dung/de-tam-vo- 
tru-khi-lam-tu-thien-p864.html 





Chùa A Di Đà. Chuaadida.com 
http://chuaadida.com/chi-tiet-de-tam-vo-tru-khi-lam- 
tu-thien-91I16.htmRh 





Câu Lạc Bộ Văn Hóa Rigpa UNESCO 
http://vietrigpaunesco.org/2017/08/07/de-tam-vo-tru- 
khi-lam-tu-thien/ 





Người Phật Tử. nguoiphattu.com 
http://nguoiphattu.com/phat-phap/doi-song/11405- 
de-tam-vo-tru-khi-lam-tu-thien.html 





Và nhiều trang Phật giáo khác... 


4I 


MƯỜI MỘT CỬA GIẢI THOÁT 


l Tâm Tịnh cần tập 
(PHẬT GIAO - phatglao.org: Cơ Quan Ngôn Luận của Trung 
Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam) 
Đức Phật ra đời vì hạnh phúc chư thiên và loài người. 
Sau 45 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài đề lại cho thế gian 
một kho tàng giáo pháp đồ sộ quý báu, mang lại hạnh 
phúc, an lạc, giải thoát, niết bàn cho nhân loại. Đức Phật 
chỉ ra nhiều con đường đi đến giải thoát, niết bàn ví như 
muôn sông cùng đồ về đại dương. Có thể nói 84.000 
pháp môn là 84.000 con đường xuôi về, hướng về, dẫn 
đến niết bàn. Tuy nhiên, bài kết tập này tập trung khai 
thác I1 con đường giải thoát từ trong kinh tạng Nikaya 
(Pali) ngõ hầu làm sáng tỏ những lời dạy của Thế Tôn về 
các pháp mà bắt kể ai hân hoan kiên tâm hành trì, thì tâm 
chưa được giải thoát, thì sẽ được giải thoát, các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ sẽ được đoạn trừ. Qua đó quý đạo 
hữu có thể chọn cho mình pháp hành phù hợp với bản 
thân nhằm giúp chuyền hóa nỗi khổ và niềm đau đưa đến 


an lạc, hạnh phúc, giải thoát niết bàn. 


42 


1. Tứ Vô Lượng Tâm 
1.1 Bốn Cửu Giải Thoát 


Nhân duyên Gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka hỏi 
Tôn giả Ananda về pháp độc nhất do Thế Tôn thuyết 
giảng qua đó những ai nhiệt tâm tinh cần sống hành trì 
trong pháp ấy thì sẽ được an ôn mọi khổ ách, giải thoát, 
niết bàn. Ngài Ananda không những chỉ ra một pháp bất 
tử mà cả 11 pháp bắt tử trong đó tứ vô lượng tâm là bốn 
pháp bất tử như trong Kinh Bát Thành số 52 của Trung 


Bộ Kinh như sau: 


Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cân sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải 
thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ồn khỏi các 


ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt? 


Này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biễn mãn một phương với 
tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 


phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 


43 


khắp thể giới, trên dưới bê ngang, hết thảy phương xử, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Vị ấy suy tư và được biết: "Từ tâm giải thoát này 
là pháp hữu vị, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy do vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nễu các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ 
pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi 
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc 
nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác tuyên bó. Nếu Tỷ-kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sống hành trì pháp ấy, 
thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô 
thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được 


chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú, biên mãn một 
phương với tâm câu hữu với bỉ... Với tâm câu hữu với 


hỷ... với tâm câu hữu với xả; cũng vậy phương thứ hai, 


44 


cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bê ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: "Xả tâm giải 
thoát này là pháp hữu vĩ, do suy tư tác thành. Phàm sự 
việc gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy 
là vô thưởng, chịu sự đoạn diệt”. VỊ ấy vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ 
pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải 
trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy 
chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn 


khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


(Trung Bộ Kinh- 52 Kinh Bát thành) 


45 


Như Vậy qua đoạn kinh văn trên, trong tứ vô lượng tâm, 
hành giả nào thành tựu viên mãn chỉ một tâm và từ đây 
nhận biết đây là pháp hữu vi, nên pháp này vô thường, 
chịu sự đoạn diệt. Khi hành giả quán tánh vô thường, 
quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt của pháp này, và 
vững trú ở đây theo Thế Tôn thì sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, 
được giải thoát. Tương tự với ba tâm còn lại tâm bị, tâm 


hỷ và tâm xả. 
1.2 Viên Mãn Tứ Vô Lượng Tâm 


Hành giả nào chánh niệm, tỉnh thức, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
sống hành trì pháp tâm từ quảng đại viên mãn thì sân 
không còn ngự trị trong tâm, thoát sân tâm tức là Từ 
Tâm Giải Thoát. Tâm Bi viên mãn thì hại tâm không còn 
ngự trị, tức là Bi Tâm Giải Thoát. Tâm hỷ viên mãn thì 
bất lạc không còn ngự trị trong tâm, tức là Hỷ Tâm Giải 
Thoát. Tâm Xả viên mãn thì tham tâm không còn ngự trị, 
tức là Xả Tâm Giải Thoát. Bốn Tâm Giải Thoát này 
được Đức Phật thuyết giảng trong Tăng Chi Bộ Kinh 


như sau: 


1. - Này các Tỷ-kheo, có sảu pháp xuất ly giới này. Thể 


nảo là sáu? 


46 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã 
tu từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, 
làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cần, 
tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần phải được 
nói nhự sau: "Chớ có như vậy, Hiển giả chớ có nói như 
vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như 
vậy không tối. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiên giả, 
sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải nhự 
vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tỉnh cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện 
như vậy không xảy ra, này Hiển giả, cải này có khả năng 


giải thoát sản tâm, tức là từ tâm giải thoát”. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: 
"Ta đã tu tập, bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm 
thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo 
léo tỉnh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta". VỊ ấy 
cần phải được nói như sau: "Chớ có như vậy, Hiển giả 
chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên 
tạc Thế Tôn như vậy không tối. Thế Tôn không nói như 
vậy. Này Hiển giả, sự kiện không phải như vậy. Trường 
hợp không phải như vậy. Ai tu tập bi tám giải thoát, làm 


47 


cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an 
trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cân, tuy vậy, hại tâm vẫn 
ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền 
giả, cải này có khả năng giải thoát hại tám, tức là bi tâm 


giải thoát”. 


4. Này các Tỷ-kheo, ở đáy vị Tỷ-kheo nói như sau: "Ta 
đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành 
cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo 
tỉnh cần, fuy vậy, bắt lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta”. VỊ ấy 
cân phải được nói như sau: "Chớ có như vậy. Hiển giả 
chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc 
Thé Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như 
vậy. Này Hiển giả, sự kiện không phải như vậy. Trường 
hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoái, 
làm cho sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ, 
an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh cân, tuy vậy, bất lạc 
tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. 
Này Hiển giả, cái này có khả năng giải thoát bất lạc 


tâm, tức là hỷ tâm giải thoát”. 


3. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã 


tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 


48 


xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh 
cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần 
được nói: "Chớ có như vậy, Hiển giả chớ nói như vậy. 
Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy 
thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiển 
giả, sự kiện không phải như vậy. Trường hợp không phải 
như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và 
khéo léo tỉnh cần, tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị an trú; 
sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiển giả, cải này có 


khả năng giải thoát tham tâm, tức là xả tâm giải thoát”. 


(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương: Sáu Pháp, Phẩm: Cần Phải 
Nhớ) 


1.3 Sự Thù Thắng của Tứ Vô Lượng Tâm 
Giải Thoát 


Những đệ tử nào của Như Lai tu Tâm Từ Giải Thoát 
viên mãn cho dẫu biết từ tâm giải thoát này là pháp hữu 
vi, là vô thường, chịu sự đoạn diệt, nhưng vẫn hoan hỷ 
pháp này, tham luyến pháp này, vị ấy sẽ đoạn được năm 
hạ phần kiết sử, và sau khi thân hoại mạng chung sẽ 


cộng trú với cõi trời Phạm Chúng, và ở đây sau khi 


49 


hưởng thọ mạng một kiếp sẽ đắc A La Hán Quả và nhập 
niết bàn tại đấy, không thối thui trở lại đời này. Trong 
khi đó, những người ngoại đạo tu tâm từ viên mãn cũng 
được tái sanh vào cõi Phạm Chúng Thiên và sau khi 
hưởng trọn một kiếp tại đây “kẻ phàm phu” này sẽ có thể 


tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ hay bàng sanh. 


Tương tự đệ tử của như lai tu Tâm Bi Giải Thoát viên 
mãn cho dẫu biết bi tâm giải thoát này là pháp hữu vi, vô 
thường, chịu sự đoạn diệt, nhưng vẫn hoan hỷ và tham 
luyến pháp này thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ hóa 
sanh vào Quang Âm Thiên và sau khi sống trọn 2 kiếp sẽ 
nhập niết bàn tại đó, không quay trở lại đời này. Trong 
khi đó, người ngoại đạo tu tâm bị viên mãn cũng sẽ tái 
sanh vào Quang Âm Thiên nhưng sẽ có thể tái sanh vào 


tam ác đạo sau khi hưởng trọn hai kiếp tại cảnh giới này. 


Với Tâm Hỷ và Tâm Xả Giải Thoát viên mãn cũng vậy 
nhưng cảnh giới cao hơn và tuổi thọ và kiếp sống nhiều 
hơn. Thù thắng ở chỗ đệ tử của Như Lai sẽ đắc niết bàn 
tại lạc cảnh này trong khi đó ngoại đạo phàm phu có thể 
thối lui và có thể tái sanh vào tam ác đạo. Sau đây lời 
dạy của Thế Tôn về sự thù thắng của Tứ Vô Lượng Tâm 
Giải Thoát của các đệ tử Phật. 


20 


Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện 


hữu ở đời. Thể nào là bồn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm, cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thể giới, trên, dưới, 
bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. 
Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ấy nếm được vị 
ngọt của Thiên ấy, ái luyễn Thiển ấy và do vậy tìm được 
an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn 
với Thiên ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Một kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi thọ vô 
lượng của chư Thiên ỏ cõi Phạm chúng Thiên. Tại đấy, 
kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau 
khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa 
ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như 
Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn tuổi thọ ấy, 
sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập 
Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 


51 


Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe 


pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bì... với tâm cùng khởi với hỷ... với 
tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú; 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bê ngang, hết thảy phương xử, cùng khắp vô biên 
giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm 
được vị ngọt của Thiển ấy, ái luyến Thiển ấy và do vậy 
tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống 
phân lớn với Thiên ấy, không có thối đọa; khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chự Thiên ở cõi 
Quang âm Thiên. Hai kiếp, này các Tỷ-kheo, là thọ 
mạng của các chư Thiên ở Quang âm Thiên... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến tịnh Thiên. 
Bắn kiếp, này các Tỷ kheo là thọ mạng của chư Thiên ở 
cõi Biến Tịnh Thiên ... được sanh cộng trú với chư 
Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Năm kiếp, này các Tỷ- 
kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở cõi Quảng 


quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến 


52 


hết tuổi thọ của chư Thiên ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi 
thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, 
đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an 
trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ 
của chư Thiên ấy, nhập Niễt-bàn trong hiện hữu ấy. Này 
các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây 
là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ 
phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện 


hữu ở đời. 
(Tăng Chi Bô, Chương Bốn Pháp, Phẩm XIII. Sợ Hãi) 
2. Bốn Thiền Hiện Tại Lạc Trú 


Bốn thiền hiện tại lạc trú từ sơ thiền đến tứ thiền là bốn 
cửa giải thoát. Hành giả nào đắc một trong bốn thiền 
hiện tại lạc trú này, suy tư và được biết. Thiền này là 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, nên là vô thường, chịu 
sự đoạn diệt. Nếu hành giả này vững trú ở đây, đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy 


đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập 


53 


Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Đoạn 
trích từ Kinh Bát thành, Trung Bộ Kinh sau đây chỉ cho 


chúng ta thấy rõ điều này. 


Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì, do Thể 
Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo nào không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa 
giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng 
an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được 


chứng đạt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy suy ft và được biẾt: "Sơ 
Thiên này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy 
là vô thưởng, chịu sự đoạn diệt". VỊ ấy vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ 
pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, 


được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải 


54 


trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố, nên Tỷ-kheo nào không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy 
chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn 
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng 


đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo diệt tâm và tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm, vị ấy suy tư và 
được biết: "Thiên thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư 
tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác 
thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ 
ấy vững trủ ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu 
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyễn pháp 
này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại cảnh giới 
ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sống hành trì pháp 


55 


ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp 
vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt 


được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly hỷ trủ xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà bác Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. Vị ấy suy tư 
và được biết: "Thiên thứ ba này là pháp hữu vi, do suy 
tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vì, do suy tư 
tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn 
diệt”. VỊ ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. 
Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến 
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm 
hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh 
giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy 
là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sống hành trì pháp 
ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp 
vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt 


được chứng đạt. 


56 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ ấy suy tư và được biết: 
"Thiên thứ tư này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. 
Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác thành thời 
sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn điệt”. Vị ấy vững 
tru ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do 
hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phân kiết 
sử, được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi 
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc 
nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác tuyên bó. Nếu Tỷ-kheo nào không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sống hành trì pháp ấy, 
thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô 
thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được 


chứng đạt. 


(Trung Bộ Kinh- 52 Kinh Bát thành) 


57 


3. Tam Thiền Tịch Tịnh Trú 


Ba cửa giải thoát nữa là tam thiền tịch tịnh trú gồm: 
Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ và Vô Sở Hữu 
Xứ ngoại trừ Phi Phi Tưởng Xứ, có lẽ vì tầng thiền này 
là do vô tướng tâm định nên khó có thể quán tánh vô 
thường, quán tánh ly tham, quán tánh đoạn diệt của pháp 


hữu vi này nên Ngài Ananda không đề cập đến. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
và trú Không vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết: 
"Không vô biên xứ định này là pháp hữu vì, do suy tư tác 
thành. Phàm sự vát gì là pháp hữu vị, do suy tư tác 
thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ 
ấy vững trủ ở đáy, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu 
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyễn pháp 
này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niếễt-bàn tại cảnh giới 
ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào 


58 


không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sống hành trì pháp 
ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp 
vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt 


được chứng đạt. 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi Không vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú Thức 
vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết: "Thức vô biên xứ 
định này là pháp hữu vì do suy tư tác thành. Phàm sự vật 
gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thưởng chịu sự đoạn điệt”. VỊ] ấy vững trú ở đây, đoạn 
trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ pháp này, 
vị ấy đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, 
nhập Niễt-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. 
Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc 
Trì Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
tuyên bó. Nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải 
thoát được giải thoái, và các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các 


ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


59 


Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết: "Vô sở hữu xứ 
định này là pháp hữu vị, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ấy 
là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. VỊ ấy vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do hoan hỷ 
pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải 
trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, 
do Thế Tôn bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cân, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy 
chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa 
được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, pháp vô thượng an ổn 
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng 


đạt. 


(Trung Bộ Kinh- 52 Kinh Bát thành) 


60 


4. Kết Luận 


Bài kết tập này xin nhường lời lại cho Gia chủ Dasama, 
ở thành Atthaka, người đã thọ nhận và hoan hỷ những 
pháp môn bất tử từ Ngài Ananda trong bài kinh số 52 
Kinh Bát thành của Trung Bộ Kinh như sau: 


Bạch Tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất 
dấu, trong một lúc từn được mười một kho tàng cát dấu. 
Cũng vậy, bạch Tôn giả, con đi tìm một pháp môn bắt tử 
mà được nghe một lần mười một pháp môn bắt tử. Bạch 
Tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến mười một cửa, 
khi ngôi nhà bị cháy, thì chỉ do một cửa người ta cũng có 


thể thoát ra một cách an toàn. 


Youtube: 
https:/www.youtube.com/watch?v=qc35dJY gmoM&t=l47s 





61 


5. Nguồn Tham Khảo 


1. 


Trung Bộ Kinh (HT Thích Minh Châu dịch). 52. 
Kinh Bát thành. [Online] từ link sau 
https://www.budsas.org/un1/u-kinh- 


trungbo/trung52.htm 


._ Tăng Chi Bộ Kinh (HT Thích Minh Châu dịch). 


Chương Bốn Pháp, Phẩm XII. Sợ Hãi. [Online] 


từ link sau https://www.budsas.org/un/u-kinh- 
tangchibo/tangchi04-1318.htm 





3. Tăng Chi Bộ Kinh (HT Thích Minh Châu 
dịch). Chương Sáu Pháp, Phẩm Cần Phải 
Nhớ. [Online] từ link sau 
https:/www.budsas.org/un1/u-kinh- 
tangchibo/tangchi06-0103.htm 


62 


TỰ TẠI GIỮA CÓ VÀ KHÔNG 


Tâm Tịnh cần tập 
(Tạp Chí Nghiên Cứu Phật Học sô tháng 9/2018) 


Làm sao có thê sống hạnh phúc trong thế giời đầy ngã 
chấp như hiện nay? Đề được như vậy, chúng ta bớt chấp. 
Khi chúng ta bớt chấp, chúng ta bớt phiền muộn, bớt đau 
khổ. Khi chúng ta không còn chấp, thì chúng ta được tự 
tại, giải thoát, lúc đó niết bàn “hiện ra. Vấn đề không 
chấp thủ rất phức tạp từ thô đến vi tế và thậm chí đến 
mức độ vi tế thì không từ ngữ nào có thể diễn đạt được. 
Vì thế, bài luận chỉ tập trung việc không chấp thủ ở mức 
độ tương đối bằng cách làm sáng tỏ luận cứ tự tại giữa 


“có” và “không” trong thê giới hiện hữu này. 


KHÔNG QUÁ 
Tâm người đời buồn vui theo cảnh 
Lúc tươi cười lúc thì buồn lo 
Quả thiện đến lòng như trầy hội 
Rồi lại phiền khi nghiệp xấu ra 
Không hè biết khi hồn đã thiện 


Việc gì đên không còn vân vương! 


63 


Nhân duyên viết bài này là do một thân hữu tâm tình với 
anh em tình thân: “Phật Giáo Nguyên Thúy cho rằng vì 
ngũ uẫn giai không, tức là không có gì, nên chết là hết, 


và không có thần thánh, ma quỷ gì cả...” 


Chúng ta đang sống trong thế giới hiện hữu vật chất nên 
Tâm Tịnh xin trò chuyện với anh em vấn đề này trong 


thê giới hiện tại đê mọi người đêu có thê cảm nhận được. 


Thật ra “có” và “không' cả hai đều không: không ở đây là 
không chấp thủ cái “có” và không chấp thủ cái 'không' 
để mình ít phiền não và được hạnh phúc hơn. Nói một 
cách khác, ngũ uẫn giai không ở đây có nghĩa là không 
chấp chặt cái “không' và cũng chấp chặt cái “có. Từ đó 
chúng ta hết khổ, thong dong tự tại trong cuộc sống đầy 
biến động như hiện nay. Để dễ hiểu, Tâm Tịnh xin đưa 


ra hai câu chuyện sau: 


Câu chuyện thứ nhất: chấp “có” và không chấp “có', 
tức là tự tại và thong dong với cái “có” (có một cô gái 
Huế xinh đẹp): 

Có hai anh chàng nghèo xứ Quảng ra Huế thi đại học và 
mang theo hoài bảo: cố gắng thi đỗ đại học và sau khi tốt 
nghiệp có một việc làm tốt để giúp gia đình thoát cảnh 


64 


nghèo khổ. Thế nhưng, một trong hai sĩ tử bị choáng 
ngợp trước vẻ đẹp kiều điễm và giọng nói êm diệu của 


cô gái Huê như hai câu thơ sau: 


Học trọ xứ Quảng ra thì 
Thây cô gái Huê chân đi không đành 
Anh chàng bị cái đẹp “một hai nghiêng nước nghiêng 
thành? hớp hồn nên đêm về tương tư không ngủ được. 
Sáng hôm sau mệt mỏi thức dậy đi thi, nhưng vì quá mệt 
do tương tư nên anh chàng không làm bài được. Kết quả 
anh chàng bị rớt đại học. Lòng trở nên ê chề, u sầu, xanh 
xao, gầy mòn khiến mọi người trong gia đình và người 
thân lo âu. Do chấp thủ sắc đẹp cô gái Huế hay nói một 
cách khác do chạy theo cái đẹp của cô gái Huế mà đã 


gây ra phiền não cho bản thân và gia đình. 


Trong khi đó, anh chàng sĩ tử kia thấy cô gái Huế bình 


thương như bao cô gái khác: 


Học trò xứ Quảng ra thì 
Thấy cô gái Huế như bao gái Làng 


(rong nghĩa làng xóm) 


6S 


Anh ta không bị cái đẹp “chim sa cá lặn” của cô gái Huế 
làm cho điên đảo mà chỉ lo chú tâm vào mục tiêu hiện 
tại. Kết quả anh chàng làm bài tốt và đỗ vào Đại Học 
như mong ước, mang lại niềm vui cho mình, cho gia 
đình và người thân. Có thể nói, anh chàng sĩ tử thứ hai 
thong dong tự tại với cái có (cô gái huế), không bị sắc 
đẹp của cô gái Huế tác động vào tâm thức, không làm 
tâm chao động, vì thế được an vui, hạnh phúc không như 
anh chàng sĩ tử thứ nhất bi đau khổ do tâm bị chao động 
vì chấp thủ. Nói một cách khác, do thong dong tự tại với 
cái có (có cô gái Huế như bao gái Làng), nên không bị 
chao động. Ở chừng mực nào đó có thể ví lúc này ngũ 
uân thật sự giai không đối với sĩ tử thứ hai. (không chấp 
Sắc (cô gái Huế), thì Thọ, Tưởng, Hành và Thức đều rơi 
rụng, tức là ngũ uân giai không: “đo chấp thủ không 
quấy rồi vỉ ấy, vị ấy tự chứng niết bàn.” (Trung Bộ 
Kinh: Majjihima Nikaya 140. Kinh Giới phân biệt - 
Dhàtuvibhanga sutta). 


66 


Câu chuyện thứ hai: Tự tại thong dong với cái không 


Vào năm 2016, Anh Tâm hẹn gặp nhân viên của một 
công ty A mang dàn vi tính tặng cho Lớp Học Tình 
Thương Ông Bà Tư tại Suối Tiên vào lúc § sáng Chủ 
Nhật. Anh Tâm đến đó sớm hơn một chút như đã hẹn 
nhưng đến 9 giờ vẫn chưa thấy nhân viên của công ty A 
đến. Anh Tâm gọi điện cho ông chủ và được ông chủ 
hứa sẽ cho nhân viên chở dàn vi tính đến ngay. Anh Tâm 
không quên nhắc nhở: “Hiền ơi, nhớ bảo nhân viên đừng 
chạy xe vội và chạy xe cần thận nhé Hiền.” Thế mà, đến 
12.30 pm, nhân viên mới xuất hiện cùng với dàn vi tính 
dưới cái nắng nóng oi bức lúc giữa trưa của Sài Gòn. 
Anh Tâm không hề quan tâm đến việc đến trễ của nhân 
viên mà lại rất hoan hỷ và thật sự biết ơn nhân viên này 
vì không quản đường xa và thời tiết oi bức đã chở một 
dàn vi tính (5 máy) từ Quận Bình Thạch đến tận Suối 


Tiên. 


Nhân viên không đến trong vòng bốn tiếng rưỡi “đợi 
chờ”, nhưng Anh Tâm không bực mình mà ngược lại còn 
quan tâm đến sự an toàn và lòng đầy biết ơn khi nhân 
viên mang theo dàn vi tính dưới cái nắng oi bức giữa 
trưa của Sài Gòn vào tháng Bảy. Trong khoảng thời gian 


67 


Ấy, Anh Tâm để tâm “hiện tại lạc trú” vào dự án nghiên 
cứu Lớp Học Tình Thương ở Sài Gòn. Rồi thi thoảng, 
Anh Tâm an trú tâm vào cảnh vật xung quanh, một kiệt 
tác sống động trải ra trước mắt. Ôi đẹp quá, lòng đầy hân 
hoan. Tất cả đều được Anh Tâm nhận biết rất rõ ràng. 
An trú tâm vào đối tượng nhưng không chấp chặt vào đó, 
đề lòng thanh thản với tất cả. Trong trường hợp này, Anh 
Tâm đã tự tại thong dong với cái việc nhân viên 
KHÔNG đến (trong khoảng thời gian 4 tiếng rưởi), tức 
là không có khái niệm chờ đợi vì thế ngũ uấn giai không 
đối với Anh Tâm. Vì tâm không bị quấy rối nên thọ, 
tưởng, hành, thức đều bị rơi rụng ngay trước mắt về việc 
KHÔNG đến của nhân viên và về việc đợi chờ của bản 


thân. 


ĐỢI CHỜ 


Bồn tiếng đồng hồ tôi đợi chờ 
Từ tám giờ sáng đến giữa trưa 
Nhân viên Hà Đông vẫn chưa đến 
Mang dàn vi tính tặng trẻ thơ 
Nắng vàng lan toả khắp mặt đường 
SoI bóng hàng cây lá xanh tươi 
Thơ thần xe cộ người qua lại 
Phong cảnh tuyệt trần giữa thế gian! 


68 


Trở lại vấn đề có thần thánh, ma quỷ hay không có thần 
thành, ma quỷ. Việc có hay không có thần thánh không 
thành vấn đề [“to be or not to be is not a question”]. Có 
hay không sẽ trở thành vấn đề phiền não khi hai bên 
chấp chặt và bảo thủ quan kiến của mình. Đó là nguyên 
nhân dẫn đến bất hòa giữa các cá nhân, từ gia đình, tập 
thê cho đến quốc gia. Gia đình bất hòa, thế giới đảo điên, 
xung đột, chiến tranh khắp đó đây vì cố chấp mà ra. Để 
chung sống hạnh phúc, chúng ta hãy bao dung với nhau, 
tôn trọng lẫn nhau và đừng để quan điểm “có', 'không' 
làm mất hòa khí, gây sân hận và phiền toái. Làm được 


như vậy có thê nói là ngũ uân giai không rôi đó vậy. 


Tâm Tịnh xin lấy số liệu thống kê của CIA trong quyền 
World Fact Book (năm 2010) về số lượng người trên thế 
giới có tôn giáo (có thần thánh chiếm 85.91%) và số 


lượng vô thần (14.09%) để anh em tham khảo: 


69 





Tỷ Lệ Tôn Giáo Thé Giới 









Không theo 
đạo Đạo Phật 
14.09% 3-84?% Hindu 
Các Đạo 13.26% 
khác 
12.48% 
Đạo Hồi 
21.01% 


Cơ Đốc 
Giáo 8 Đạo Phật 
33.32% mHindu 
8 Đạo Hồi 
8 Cơ Đôc Giáo 
# Các Đạo khác 


# Không theo Đạo 








Vấn đề cuối cùng là Phật Giáo Nguyên Thủy có thuyết 
về thần thánh hay không? Câu trả lời là có, vấn đề chư 
thiên, quỷ thần vv bàng bạc trong cả năm bộ kinh Nikàya 
của Phật giáo Nam truyền từ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ 
Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu 
Bộ Kinh. Nhất là trong tiểu bộ kinh ngoài hàng trăm câu 
chuyện trong tập Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự, 547 
câu chuyện tiền thân là những tư liệu để chúng ta nghiên 


cứu về vân đê này. 


70 


Vài dòng tâm sự với anh em tình thân để mong anh em 
hiểu và thương, cùng chung sống bao dung, thông cảm 


và sẻ chia như tâm nguyện của anh em TỪ HÒA. 


THƯƠNG 
Thương là cho nhưng lòng không vẫn vương 
Không danh lợi, không giận hờn oán trách 
Thương tất cả thân sơ cùng kẻ oán 
Không phân biệt cao thấp hay giàu nghèo 
Thương là hiểu, thông cảm và sẻ chia 
Dù có kẻ nào hại ta vẫn vậy 


Vẫn là thương vô ngã tự nhiên hương. 


7l 


TƯỞNG VÔ THƯỜNG, 
TƯỞNG VÔ NGÃ. THOÁT 
MỌI KHÔ ĐAU 


Tâm Tịnh cân tập 
(phatgiao.org, Cơ Quan Ngôn Luận của Trung Ương Giáo 
Hội Phật Giáo Việt Nam & Thư Viện Hoa Sen) 
Thế giới ngày nay đang trở nên điên đảo do loạn tưởng. 
Tưởng rằng kinh tế phát triển, đời sống người dân được 
ấm no, hạnh phúc khi chính phủ chủ trương cho phép 
người dân đốt rừng Amazon, lấy đất trồng cỏ nuôi gia 
súc. Nào ngờ, hàng chục ngàn hecta rừng bị tàn phá vì 
“lửa tham" của con người, giết hại vô số hữu tình, tàn 
phá hệ sinh thái, gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, 
khiến cả thế giới quan ngại về hiện trạng nghiêm trọng 
của “lá phối” Trái Đất. Tưởng rằng những cuộc chạy đua 
vũ trang, những cuộc thử nghiệm tên lửa mang lại bình 
an cho đất nước, nào ngờ khiến dân tình sống trong cảnh 
đói nghèo, thế giới bất an, sống trong căn thắng và nỗi sợ 
hãi thường trực của sự hủy diệt.... Về mặt cá nhân, 
tưởng đây là sắc thân của mình, tưởng rằng quan kiến 
của mình là đúng, là hợp lý, là ưu việc, bác bỏ luận 


điểm, hoặc không tôn trọng quan kiên của người khác, 


72 


cho nên xảy ra xung đột, đấu tranh khắp đó đây. Rõ 
ràng thế giới đang hỗn loạn vì “cái tưởng" sai lầm của 
các cá nhân. Chính vì tưởng điên đảo này mà khiến hữu 
tình ngay trong kiếp này chịu nhiều khổ nạn mà vô 
lượng kiếp thay hình đổi dạng trong sáu nẻo luân hồi, 
nhất là tam ác đạo. Nhưng, không biết rằng tưởng vô 
thường, tưởng vô ngã, không có tự tánh. Ai thường quán 
tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thì sẽ được giải thoát 
mọi ách nạn, niết bàn ngay trong hiện tại, như lời Phật 


dạy trong nhiều bài kinh của Nikàya và Hán tạng. 


Trong Kinh Phật Tự Thuyết trong Tiểu Bộ Kinh Nikàya, 
Đức Phật dạy: 


Vô thường tưởng cân phải tu tập để nhỏ lên kiêu mạn: 
tôi là. Này Mleghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô 
ngã được an trú. Với ai có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được 
sự nhỏ lên kiêu mạn: tôi là, Niễt-bàn ngay trong hiện 
tại. 

(Nikàya, Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật tự thuyết, Chương 4, 
Phẩm Meghiya, (I) Udàna 34. ONLINE: 
https:/www.budsas.org/un1/u-kinh-tieuboL/tb13- 





ptt2.htm) 


73 


Lại nữa trong Tăng Nhất A-hàm, Thế Tôn cũng khuyến 
tấn chư tỷ kheo nên tu tưởng vô thường, thì sẽ an ồn mọi 


khổ ách, giải thoát, niết bàn. 


Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô 


Độc. Báy giờ Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


- Nên tu tưởng vô thường, nên quảng bả tưởng VÔ 
thường. Đã tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô 
thường thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, 
đoạn hết vô mình, đoạn hết kiêu mạn. Ví như đốt cháy 
cây cỏ, dẹp trừ sạch hết. Đây cũng vậy, nếu tu tưởng vô 
thường thì đoạn trừ hết tất cả kiết sử. ...Như thế, các T}- 


kheo! Hãy học điểu này. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng 


làm. 


(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm 31. Tăng thượng, 
VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.189) 


Tưởng răng sắc thân này của mình, mắt, tai, miệng, lưỡi 
vv là của mình, nên châp thủ săc “pháp”, vì thê nên khô 


đau muôn đời vạn kiếp. Bài kinh số 35 của Trung Bộ 


74 


Kinh, Thế Tôn dạy chư tỷ kheo tất cả sắc pháp cho đến 
thọ, tưởng, hành thức đều vô thường. Tắt cả được quán 
như chơn như sau cái này không phải là tôi, cái này 
không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, thì 
chứng được vô chấp thủ giải thoát như đoạn kinh văn 


Sau: 


Cho đến mức độ nào, này Tôn giả Gotama, Tỷ-kheo là 
bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, các 
mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí 


giải thoát? 


-- Ở đây, này Aggivessana, Tỷ-kheo đối với bất cứ sắc 
pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các sắc 
pháp, sau khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi", chứng được vô chấp 
thủ giải thoát. Đối với bất cứ thọ nào... bất cứ tưởng 
nào... bất cứ hành nào... đối với bất cứ thức nào, quá 
khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 


hay thắng, xa hay gân, tất cả các thức, sau khi như thật 


75 


quản sát với chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi, 
cải này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi", chứng được vô chấp thủ giải thoát. Cho đến mức độ 
này, này Aggivessana, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gảnh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu 


kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. 


(Kinh Trung Bộ, 35 Tiểu Kinh Saccaka- Hòa Thượng 
Thích Minh Châu) 


Lại nữa, khổ đau cũng tưởng là của mình, nhưng đau 
ngờ khổ đau không phải của mình vì an lạc và khổ đau, 
cả hai đều vô thường. Cảm thọ khổ đau ngay trước lúc 
bỏ thân mạng là một sự cảm thọ tột cùng của thân mạng, 
do tưởng cái khổ này là của mình, nên chúng sanh phải 
sinh tử, tử sinh trong lục đạo. Đức Phật khai thị và 
hướng tâm cho các tỷ kheo hay cư sĩ trước lúc lâm chung 
cách đoạn thân kiến bằng cách chú tâm và rõ biết đang 
cảm thọ tận cùng sức chịu đựng của sinh mạng, và để 
cho tất cả cảm thọ trở nên thanh lương, thì sẽ đoạn tất cả 


các lậu hoặc, và giải thoát, vô dư niệt bàn như một trong 


76 


nhiều bài kinh Nikàya trong Tương Ưng Nhân Duyên 


như sau: 


Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 
biết: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân”. 
Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy biết: “Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng”. Vị ấy biết: “Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm cho có 
hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ qua 


một bên ”, 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người từ trong lò nung của 
người thợ gốm lấy ra một cái ghè nóng và đặt trên một 
khoảng đất bằng phẳng để sức nóng ở đấy được nguội 
dân, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân, vị ấy biết: “Ta cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân”. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của sinh mạng, vị ấy biết: “Ta cảm giác một cảm 
thọ tận cùng của sinh mạng”. ỨỊ ấy biết: “Sau khi thân 


hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không làm 


77 


cho có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng, cái thân được bỏ 


qua một bên. 


(Tương Ưng Bộ, chương 12: tương ưng nhân duyên, 
vi: phẩm cây 63. Tư Lường) 


Rõ ràng nhất thiết pháp không như thật tướng, chỉ do 
nhân duyên mà có, tưởng điên đảo mà sinh, như Phẩm 


14 An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa như sau: 


Vị đại Bồ-tátquán sát "Nhát-thiết pháp không như 
thật trớng" chẳng điên-đảo, chẳng động, chẳng thối, 
chẳng chuyển, như hư-không, không có thật-tính, tất 
cả lời nói phô dứt, chẳng sinh, chẳng xuất, chẳng khởi, 
không danh, không tướng, thực không chỗ có, không 
lường, không ngăn, không ngại, không chướng, chỉ do 
nhán-duyên mà có, từ điên-đảo mà sinh cho nên nói, 
thường ưa quán-sát pháp-tướng như thế đó gọi là "chỗ 


thân-cận" thứ hai của vị Đại Bồ-tát. 


(tr. 293: Kinh Pháp Hòa Hòa Thượng Thích Trí Tịnh). 


78 


Vì thế, nên thường tu tập quán tưởng vô thường, quán 
tưởng vô ngã, để đoạn tham ái, diệt trừ mọi gốc rễ phiền 


não, cứu cánh giải thoát. 


TU HOA: htfps://www.tuhoa-cicg.com/sfories 


79 


CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU 
TỰ TẠI THONG DONG 


Tâm Tịnh 
(Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 330_01/10/2019) 

Mọi hiện tượng và sự vật trên thế gian và hoàn vũ này 
không bao giờ độc lập mà tồn tại, mà do nhân duyên hòa 
hợp tạo thành. Vì do nhân duyên hòa hợp nên vô thường, 
khổ và vô ngã. Những ai rõ biết tất cả các pháp là vô tự 
tánh không phân biệt chấp trước, thì lúc nào cũng thong 
dong tự tại. Đức Phật dạy: S giải thoát ấy Của vị nây, 
an trú vào chân đề, không bị dao động. Này Tỷ-kheo, cái 
gì có thể đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì 
không thể đưa đến hư vọng, thời thuộc về chân đề, Niết- 
bản (Trung Bộ Kinh: 140 Kinh Giới Phân Biệt, Hòa 
Thượng Thích Minh Châu). 


Cái gì là hư vọng? Tất cả pháp đều là hư vọng, huyền 
hoặc, không thật, chóng sanh, chóng diệt, do nhân duyên 
mà có, tưởng điên đảo mà sanh. Nào ai tuệ tri như vậy và 
không sanh tâm chấp trước bất kế pháp nào, bất cứ cái gì 
ở trên đời, thì được giải thoát, niết bàn, chân không 


(chân để). Nói một cách khác, hiện tượng vạn vật qua 


S0 


tâm chân không thì sẽ thành diệu hữu, tức là thong dong 
tự tại trước sự biến đổi của hiện tượng vạn hữu trong trời 
đất bao la. Đức Phật nói với ngài Anan rằng “7z nhờ an 
trụ ở không, nay ta an trụ được rất nhiều ”. Như thê nào 
an trụ ở không? Khi cái này không có mặt, thì cái kia 
không có mặt, và ngược lại khi cái này có mặt thì cái kia 
có mặt; khi biết rõ vậy là không tánh, hoàn toàn thanh 
tịnh. Đoạn trích dẫn từ bài kinh số 121 Kinh Tiểu Không 
thuộc Trung Bộ Kinh giải thích rõ lý sự này: 


Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá- 
vệ), tại Pubbarama (Đông Viên) lâu đải của 
Migaramatu (Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi 
chiễu, từ Thiên tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thé Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên, 


Tôn giả Ananda bạch Thể Tôn: 


-- Một thời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các Sakka 
(Thích-ca). Nagaraka là tên một thị trần của các Sakka. 
Tại đấy, bạch Thế Tôn, con được nghe trước mặt Tì hế 
Tôn, con được ghỉ nhớ trước mặt Tì hé Tôn như sau: "Này 


Ananda, Ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiễu ”. 


S[ 


Phải chăng, bạch Thế Tôn, điều con đã nghe là nghe 
đúng, ghỉ nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng? 


-- Thật vậy, này Ananda, điều Ông đã nghe là nghe 
đúng, ghỉ nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thuở xưa 
và nay, này Ananda, Ta nhờ an trú không, nên nay an trú 


rất nhiều. 


Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa, 
ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đản bà, đàn 
ông tụ hội, và chỉ có một cải không phải không, tức là sự 
nhất trí (ekatam) do duyên chúng Tỷ-kheo; cũng vậy, 
này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý thôn tưởng, không tác 
ý nhơn tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí, do duyên lâm tưởng. 
Tâm của vị ấy được thích thú hân hoan, an trú, hướng 
đến lâm tưởng. Vị ấy tuệ trì như sau: "Các u phiên do 
duyên thôn tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiển do 
duyên nhán tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu 
phiên này, tức là sự nhất trí do duyên lâm tưởng". Vị ấy 
tuệ trí: "Loại tưởng này không có thôn tưởng". Vị ấy tuệ 
trị: "Loại tưởng này không có nhân tưởng". Và chỉ có 
một cái này không phải không, tức là sự nhất trí 


(ekattam) do duyên lâm tưởng”. Và cải gì không có mặt 


82 


ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đổi với cái 
còn lại, ở đây, vị ấy tuệ trí: "Cái kia có, cái này có". Như 
vậy, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, 


không tánh. 


(Trung Bộ Kinh, 121 Kinh Tiểu Không, Hòa Thượng 
Thích Minh Châu. ONLINE: 
https:/www.budsas.org/un1/u-kinh- 
trungbo/trung121.htm) 


Rõ ràng không có “cái ta”, “cái tôi”, “cái của ta”, “cái của 
tôi” trong tất cả các hiện tượng sự vật mà do duyên hợp, 
duyên tan, duyên sinh. Chân không là chân đế, niết bàn, 
tức là không trụ tâm vào bất kế điều gì (do duyên sanh), 
tức là hiện tượng và vạn vật lúc này là diệu hữu vậy: 
không xa lìa mà cũng không nắm giữ, tức là chấp thi 
không quấy rồi vị ấy, vị ấy tự chứng niết bàn (Trung Bộ 


Kinh, 140 Kinh Giới Phân Biệt, HT Thích Minh Châu). 


Tương Ưng Uấn số 81 Pàrileyya cho thấy những ai thấy 
“các hành" là vô thường, hữu vi do duyên sanh, “thọ” vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh, “khát ái” vô thường, hữu 


vi do duyên sanh... Do biết vậy, do thấy vậy (tức là diệu 


83 


hữu), các lậu hoặc được đoạn tận ngay lập tức, niết bàn, 


chân đề (chân không). 


Này các Tỷ-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh 
cân đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ý túc đã 
được giải thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải 
thích, thuyết giảng. Năm lực đã được giải thích, thuyết 
giảng. Bảy bô-đề phần đã được giải thích, thuyết giảng. 
Thánh đạo Tám ngành đã được giải thích, thuyết giảng. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp được Ta giải thích, 
thuyết giảng. 


Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải thích, 
thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo khởi lên 
suy nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy như thế nào, 


các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? ” 


Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như thế nào, các 
lậu hoặc được đoạn tận lập tức? Ở đáy, này các Tỷ- 
kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập 
pháp các bậc Thánh, không thấy rõ các bậc Chân nhân, 
không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 


S4 


pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngã, sự 
quán như vây là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối với 
kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ 
sanh ra do xúc chạm với võ mình, khát ải sanh. Từ khát 
ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy ... xúc ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Vô mình ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, do thấy 


vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


(Tương Ưng Bộ, Chương 22 Tương Ưng Uẫn, iii: Phẩm 
những gì được ăn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. 
htfps://suttacentral.net/sn22.81/vi/minh_ chau). 

Đoạn kinh văn trên còn chứng tỏ rằng các lậu hoặc được 
đoạn tận ngay lập tức, không cần trải qua thời gian, 
không cần phải tu tập tứ niệm xứ, tứ thiền, 37 phẩm trợ 
đạo vv, mà chỉ cần rõ biết các hành là vô thường, hữu vi, 
do duyên sanh, thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, 
thì sẽ đoạn tận các lậu hoặc ngay lập tức, cứu cánh niết 


bàn. 


85 


Cho nên, hành giả thời này có thể thành tựu tuệ giải 
thoát (không có thần thông) qua pháp thuần quán: tất cả 
các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã, không có tự 
tánh, rồi không sanh tâm chấp thủ bất kế pháp nảo, sẽ 
đoạn tận các lậu hoặc, cứu cánh giải thoát ngay trong đời 
này. Khi không để tâm trụ ở bất kể pháp nào, thì tất cả 


hiện tượng vạn vật đều trở thành diệu hữu. 


KỊCH 
Đời vốn là vở kịch 
Kịch sỹ là hữu tình 
Nhiều vai diễn đổi thay 
Lúc giận, lúc buồn, lúc vui, lúc cười 
Lúc yêu, lúc ghét, lúc hờn, lúc ghen 
Tất cả đều là kịch, không thật. 
Biết kịch chớ có buồn 
Biết kịch chớ có giận 
Biết kịch chớ có tham 
Biết kịch chớ có sỉ 
Vô Trụ, lìa tất cả tướng 
Không thủ cũng không xả 
Như như của vạn pháp 
Không đến cũng không đi 
Mà đến khắp cùng chốn. 


S6 


ĐOẠN NGHI NGỜ LÀ CHƠN 
GIẢI THOÁT 


Tâm Tịnh cần tập 
(Trang Quảng Đức - Quangduc.com & Đạo Phật Ngày Nay - 
daophatngaynay.com) 
Trong thời Đức Bồn Sư Thích Ca còn tại thế, nhất là thời 
giới luật chưa được chế định, 12 năm đầu tiên sau khi 
Ngài thành đạo, có nhiều tỷ kheo hay cư sĩ đã liễu ngộ, 
giải thoát, niết bàn chỉ ngay sau một thời thuyết pháp 
hay một bài kệ của Tôn Sư. Tại sao họ đặt gánh nặng 
xuống một cách đễ dàng như vậy? Bởi vì họ đã thấu hiếu 
tận gốc rễ (liễu ngộ) chân để, tự tại giải thoát, tịch lặng 
thường trụ, chẳng động, chẳng khởi, chăng sanh, chẳng 
diệt, không đến cũng không đi mà thường sáng soi. Khi 
họ thấu hiểu được vậy. Kê từ lúc đó, họ tín thọ và sống 
theo sự hiểu biết chơn chánh này. Họ luôn tuệ tri tất cả 
các pháp đều huyễn hoặc, vô tự tánh cho nên, họ không 
chấp thủ một pháp nào và thong dong tự tại trong tất cả 


các pháp. 


Như Lai thuyết pháp làm cho khai thông, làm cho khai 
thị, làm cho tỏ ngộ chân đế, cho nên ai nghe và tín thọ 
liền, giải thoát ngay khi đã thấu rõ chân diệu pháp. Nói 


S7 


một cách khác ai hân hoan nghe pháp vô ngã tướng, thấu 
hiểu tường tận, tín thọ chân ngôn, chân đế một cách rốt 
ráo, nhất tâm, không một chút phân vân, không một chút 
nghỉ ngờ, không còn trụ tâm ở bất kế chỗ nào, như vậy 
đồng nghĩa với niết bàn. Sau đây những bài kinh từ Hán 
tạng đến Pali Tạng cho thấy những hành giả nào (tại gia, 
xuất gia hay ngoại đạo) tín thọ (tin và nhận) pháp môn 
vô trụ sau khi nghe và thấu hiểu tường tận chân để, thì 


họ được giải thoát. 


Khi nghe Thế Tôn thuyết pháp vô trụ cho Tu Bồ Đề và 
đại chúng nghe, cú nghĩa thâm sâu khó có a1 sau khi Phật 
nhập diệt 500 năm có thể tin nhận. Đoạn kinh văn sau 
đây cho thấy những hành giả nào không còn chấp vào 
bốn tướng: chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp 
thọ giả và không còn ý niệm chấp pháp này là đúng, 
pháp kia không đúng, thì họ mới tin nỗi diệu pháp thâm 
sâu này của Thế Tôn. Nói một cách khác, khi họ tín thọ 
tức là họ thấu hiểu tường tận chân đế, và họ không còn 


chấp vào tứ tướng, và họ tự tại thong dong và giải thoát: 


Bạch Thế Tôn! Cú nghĩa Như Lai vừa dạy quá cao sâu. 
Biết đâu chung sanh đời sau họ không đủ sức tiếp thu và 
tin nhận thì sau? 


S8 


Phật dạy: 


Tu Bồ Đé! Thây chớ lo điểu đó. Sau khi Như Lai diệt độ, 
một trăm, hai trăm, ba, bốn, năm trăm năm về sau vẫn 


có người nghe hiểu và tiếp thu tốt, thậm chí rất tốt! 


Nhưng này, Như Lai nói cho thấy biết: Những chúng 
sanh ấy do họ đã trông gốc rễ cây lành rồi, không phải 
họ đã trồng trong một đức Phật hoặc hai, ba, bốn, năm 
Phật mà họ đã trồng võ lượng ngàn muôn tc đức Phát 


rồi. Cho nên, nghe là họ đã tin liễn. 


Này Tu Bồ Đê! Những chúng sanh có khả năng tin hiểu 
nhự vậy, Như Lai đêu biết hết, thấy hết và biết rằng 
phước đức mà họ được, lớn nhiều vô lượng vô biên. Vì 
chúng sanh ấy không bị mắc vào bốn tướng: Chấp ngã, 
chấp nhơn, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, cho nên họ 
mới tin nỗi điều đó. Và người ấy cũng không vướng mắc 
vào ý niệm chấp: pháp này là đúng, pháp kia không 
đúng! 


(Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Hán Văn Cưu Ma 
La Thập, Việt Văn: Pháp sư Từ Thông, Nhà Xuất Bản 
Tôn Giáo, 2013) 


S9 


Gần 1000 năm sau, một chàng thanh niên Huệ Năng 
lượm củi kiếm sống, nuôi mẹ, tình cơ nghe một cư sĩ tại 
gia tụng Kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhỉ 
sanh kỳ tâm", thì chàng đã đại ngộ. Bốn câu kệ của Ngài 
Lục Tổ Huệ Năng cảm tác (chưa được Tổ Hoằng Nhẫn 
truyền dạy gì thêm kể từ khi Ngài liễu ngộ câu kệ thần 
diệu này của Kinh Kim Cang) cho thấy ngài đã thấu đáo 
lý trung đạo, giải thoát, tịch lặng thường trụ, không có 


chỗ đề trụ tâm. 
Bồ đề vốn không cây 
Gương sáng cũng không đài 
Xưa nay chẳng có vật 


Chỗ nào dính bụi nhơ 


Rõ ràng câu kệ cuối cùng cho thấy Ngài Huệ Năng 
không còn chấp ngã, chấp pháp, tâm của ngài vô trụ niết 


bàn rôi. 


Câu kệ thứ ba của Ngài Huệ Năng tương ưng với câu kệ 
cuối cùng trong bài kinh Udàna 79, Kinh Phật Tự Thuyết 
thuộc Tiểu Bộ Kinh (Nikàya), cho thấy bản tâm tịch 


90 


lặng, không một bợn nhơ, chăng động, chăng khởi, 
chẳng sanh, chăng diệt: 
Đời bị sỉ trói buộc, 
Được thấy bị tải sanh, 
BỊ trói bởi sanh y, 
Kẻ ngu bị mù vậy, 
Tự thấy mình thường còn, 
Nhưng với ai thấy được, 


Sẽ không có vật gì. 


Nghe pháp vô ngã tướng và hiểu rốt ráo chân đề, hành 
giả liền được giác ngộ, thông đạt sanh tử niết bàn, tự giải 
thoát, như đoạn kinh văn trong Hoa Nghiêm Kinh như 


Sau: 


Tắt cả các pháp đều hư vọng, chẳng thiệt, chóng sanh, 
chóng diệt, không kiên cố, như mộng như huyễn, như 
bóng như vang, NÓI DÔI PHỈNH KẺ NGU. Hiểu được 
như vậy liền được giác ngộ, được tắt. cả hành 
pháp, thông đạt sanh tử và niết bàn, chứng Phật bỏ đề, 
tự được độ, khiến người được độ, tự giải thoái, khiến 
người giải thoát... (Hoa Nghiêm Knnh, Tập II, trtr.455- 
456). 


9Ị 


Trong kinh Phật tự thuyết Udàna 6, Tiểu Bộ Kinh, du sĩ 
ngoại đạo Bàhiya ngộ đạo, thoát khỏi mọi khổ đau, thành 
tựu chánh trí giải thoát chỉ sau một thời thuyết pháp ngắn 
gọn của Thế Tôn về pháp vô ngã tướng: không thấy cái 
“ta” ở trong cái nghe, ở trong cái thấy, ở trong cái cảm 
giác, ở trong cái nhận thức. Hiền trí Bàhiya tín thọ chân 
ngôn của Thế Tôn, liền được giác ngộ, giải thoát, niết 


bàn. 


Vậy này Bàhiya, Ông cân phải học tập như sau: "Trong 
cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái 
nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong 
cải thức tri, sẽ chỉ là các thức trì ". Như vậy, này Bàhja, 
Ông cân phải học tập. Vì rằng, này Bàhiya, nếu với Ông, 
trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ 
là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức trí Do vậy, 
này Bàhiwa ông không là chỗ ấy Vì rằng, 
này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, 
không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. 


Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế Tôn, tâm của 
Bahiya Dàruciriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. Thế Tôn sau khi thuyết cho Bàhiya 


92 


Dàruciriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Thể Tôn 
ra đi không bao lâu, một con bò con húc chết Bàhiya 
Dàruciriya. Thế Tôn sau khi khất thực ở Sàvatthi xong, 
sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra 
khỏi thành với nhiều Tỷ-kheo, thấy Bàhiya Dàrueciriya bị 


chết, thấy vậy liền nói với các Tỳ-kheo: 


- Này các Tỳ-kheo, hãy lấy thân xác Bàhiya Dàruciriya, 
đặt lên trên cái chỗng, đem đi hỏa thiêu, rôi xây tháp lên 
trên. Này các Tỷ-kheo, một vị đồng Phạm hạnh với các 


Thây đã qua đời! 
- Thưa vâng, bạch Thể Tôn. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, sau khi đặt xác 
thân của Bàhiya Daruciriya lên trên cái chỗng, đem đi 
hỏa thiêu, xây dựng cái tháp cho vị ấy, rồi đi đến Thể 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một 


bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thân xác của Bàhiya Dàruciriya đã 
được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng xong cho vị ấy. 


Sanh thứ cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? 


93 


- Này các Tỷ-kheo, Hiền trí là Bàhiya Dàruciya đã 
hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiển nhiễu 
Ta với những tranh luận về pháp. Này các Tỷ-kheo, 
Bahiya Dàruciriya đã nhập Niết Bàn. 


(Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna 6),Chương 01-03, Chương 
1: Phẩm Bồ Đề, HT Thích Minh Châu ). 


Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: “Ta đã giải 
thoát.” Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa” (Tương Ưng Bộ Kinh. Chương 
12 Tương Ưng Nhân Duyên, VII Đại Phẩm: Mahàvagga, 
70 Susìma Hòa Thượng Thích Minh Châu). 


Lời Phật dạy sau đây cho thấy đoạn nghỉ ngờ, thấu hiểu 


rốt ráo lý trung đạo, chân đế, thì sẽ được giải thoát. 


“Giải thoátdứt đưt trói buộc của lòng nghỉ ngờ. 
Đoạn nghỉ ngờ là chơn giải thoát. Chơn giải thoát chính 
là Như Lai”, như lời Phật dạy trong Đại Bát Niết Bàn 
Kinh (Đại Bát Niết Bàn Kinh, Phẩm VII Tứ Tướng, Hòa 
Thượng Thích Trí Tịnh, Tr.168). 


94 


NGUỎÒN THAM KHẢO 


Chân không diệu hữu, tự tại thong dong (Tâm Tịnh cần 
tập). Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 330_01/10/2019 & 
Thư Viện Hoa Sen — thuvienhoasen.org. Online: 


https:/⁄/thuvienhoasen.org/a32629/chan-khong-dieu-huu- 





tu-tai-thong-dong 

Đề tâm vô trụ khi làm từ thiện (Tâm Tịnh cần tập) - Tạp 
Chí Nghiên Cứu Phật Học số tháng 05/2017. Online: 
Online:http://vncphathoc.com/nghien-cuu/phat-giao-phat- 





trien/de-tam-vo-tru-khi-lam-tu-thien.html 





Đoạn nghỉ ngờ là chơn giải thoát (Tâm Tịnh cần tập). 
Trang Nhà Quảng Đức — quangduc.com. Online: 
https:/⁄/quangduc.com/p50167a66387/7/doan-nghi-ngo-la- 





chon-giai-thoat. 

Mười Một Cửa Giải Thoát (Tâm Tịnh cân tập). PHẬT 
GIÁO, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - Phatgiao.org; Văn 
Hóa Phật Giáo Việt Nam — vanhoaphatgiaovIietnam.net, 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam- Ban Văn Hóa Trung 
Ương. Online: https://phatgiao.org.vn/muoi-mof-cua-giai- 
thoat-d3 1051.html or 





https://vanhoaphatg1aovietnam.net/thu-vien/sing/muo1- 





mof-cua-g1ai-thoaft- 583 


95 


2. Tự tại giữa “có” và “không” (Tâm Tịnh) - Tạp Chí Nghiên 
Cứu Phật Học số tháng 9/2018. 





https:/⁄/tapchinghiencuuphathoc.com/fu-fa1-ø1ua-co-va- 
khong.html 

6. Tuệ Giải Thoát (Tâm Tịnh cần tập) - Tạp Chí Văn Hóa 
Phật Giáo số 319, ngày 15/04/2019. Online: 
https:/⁄/quangduc.com/a65302/van-hoa-phatf-glao-so-3 Ï9- 





ngay-15-4-2019 

7. Tưởng Vô Thường, Tưởng Vô Ngã, Thoát mọi khổ đau 
(Tâm Tịnh cân tập). phatgiao.org, Cơ Quan Ngôn Luận 
của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Online: 
https://phatg1ao.org.vn/tuong-vo-thuong-tuong-vo-nga- 
thoat-moi-kho-dau-d36594.html 








Dr. Tiến Đặng (Tâm Tịnh), Founder of TỪ HÒA-CICG: 


https:/www.tuhoa-cicg.com/sfories 





96 


